PGS, TS NGUYÊN HỒNG SƠN - TS NGUYÊN ANH THU 
(Đồng chủ biên) 


ÌC NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIQWA TU 


PUBLISHER 


tì 


| 
_.ã 


PGS, TS NGUYÊN HỒNG SƠN - TS NGUYÊN ANH THU 
(Đồng chủ biên) 


Hủi đáp vó 
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ 


ÄASIAN 


NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 


NHÓM TÁC GIÁ 
PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn 
TS Nguyễn Anh Thu 
PGS, TS Hà Văn Hội 
PGS, TS Nguyễn Thị Kim Anh 
PGS, TS. Nguyễn Thị Kim Chi 
TS Phạm Hùng Tiến 
ThS Vũ Thanh Hương 
ThS Trân Việt Dung 
ThS Nguyễn Thị Minh Phương 
CN Đỗ Vũ Mai Linh 


` z c 
LỚI NOI ĐAU 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức ra đời 
khi bản tuyên bố thành lập cộng đồng ASEAN được ký kết 
bởi 10 lãnh đạo của các nước thành viên Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á vào cuối tháng 12/2015. Cùng với Cộng 
đồng Chính trị - An ninh, Cộng đông Văn hóa - Xã hội ASEAN, 
Cộng đồng Kinh tế thể hiện bước tiến mới trong quá trình 
hợp tác của các nước ASEAN. AEC là một trụ cột quan trọng 
và đã đạt được nhiều thành tựu so với hai trụ cột còn lại. 


Sự ra đời của AEC là một mốc đánh dấu sự hội nhập ngày 
càng sâu của các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. AEC 
có mục tiêu tạo nên một thị trường, cơ sở sản xuất thống 
nhất, tạo điều kiện cho các nước ASEAN phát huy được lợi 
thế so sánh, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả trong 
khu vực. Các nội dung hội nhập trong AEC hứa hẹn tạo một 
môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, bớt rào cản hơn cho 
bản thân các doanh nghiệp trong AEC và cả các nhà đầu tư 
từ bên ngoài AEC. Với ý nghĩa như vậy, AEC sẽ tạo ra nhiêu 
động lực cho sự phát triển của các nước ASEAN. Đặc biệt, 
Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc nên kinh tế, tìm 
các hướng đi mới, việc tận dụng những động lực này có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đổi với sự phát triển của nền kinh 
tế và các doanh nghiệp Việt Nam. 


3 


Trong bối cảnh như vậy, cuốn sách “Hỏi đáp về Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN” của nhóm tác giả Trường Đại học Kinh 
tế, Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn, Nhà xuất bản Thông 
tin và Truyền thông phối hợp xuất bản có mục đích cung cấp 
những vấn đề chung về AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng 
như những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp 
Việt Nam trong tiến trình hội nhập này. 


Các vấn đề được trình bày trong cuốn sách là những 
vấn đề mới trong bối cảnh AEC được hình thành vào cuối 
năm 2015. Do vậy, mặc dù các tác giả đã cố gắng để cập nhật 
thông tin và thực hiện các phân tích ở mức cao nhất, nhưng 
khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Nhóm tác giả rất 
mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn 
đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


Nhóm tác giả 


Phần 1 


THÔNG TIN CHUNG 
VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Ngày 22/11/2015, sau khi văn kiện hình thành Cộng đồng ASEAN 
được các nguyên thủ quốc gia ký kết đã được Thủ tướng nước chủ nhà 
Malaysia (bên trái) trao cho Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh 
với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo ASEAN 


(Ảnh: Internet) 


Phần 1: Thông tin chung về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 


ÀC Cộng đồng ASEAN là gì? 


Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành 
lập ngày 08/8/1967 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong 
tiến trình phát triển và hợp tác trong khu vực. ASEAN đến 
nay có tổng cộng 10 quốc gia thành viên bao gồm: Brunei, 
Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Sau gần nửa thập kỷ tồn 
tại và phát triển, ASEAN ngày nay đã trở thành một liên kết 
khu vực quan trọng, là đối tác không thể thiếu trong chính 
sách khu vực của các nước lớn và các trung tâm kinh tế quan 


trọng trên thế giới. 


Trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ASEAN được tổ chức 
vào tháng 12 năm 1997, các nhà lãnh đạo của 10 quốc gia 
thành viên đã thống nhất về tâm quan trọng của Tầm nhìn 
ASEAN 2020 với mục tiêu đem lại “hòa bình, thịnh vượng và 
ổn định, tạo sự liên kết cùng phát triển năng động và hình 


thành cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau”, 


Ý tưởng này được tái khẳng định tại Hội nghị thượng 
đỉnh ASEAN lần thứ 9 được tổ chức tại Bali vào tháng 10 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


năm 2003 thông qua Tuyên bố hòa hợp ASEAN II (hay Tuyên 
bố Bali II) nhằm thành lập Cộng đồng ASEAN (AC) với ba trụ 
cột chính là Cộng đông Kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng 
Chính trị - An ninh ASEAN (APS€) và Cộng đồng Văn hóa - 
Xã hội ASEAN (ASCC) vào năm 2020. 


Sau đó, với những chuyển biến nhanh chóng của tình 
hình quốc tế và khu vực cũng như dựa trên cơ sở những 
kết quả ASEAN đã đạt được trong 40 năm hội nhập, trong 
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 12 vào tháng 1 năm 
2007, đại diện các nước thành viên đã ký Tuyên bố Cebu về 
việc đấy nhanh quá trình hình thành Cộng đồng ASEAN vào 
năm 2015 thay vì năm 2020, đồng thời hướng tới mức độ 
hội nhập kinh tế trong ASEAN sâu rộng hơn nhiều so với ý 
tưởng ban đầu. 


Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 tại Thái Lan vào 
năm 2009, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Chaam/ 
Hua Hin về Lộ trình xây dựng Cộng đông ASEAN (ASEAN 
Community Roadmap) và thông qua Kế hoạch Tổng thể xây 
dựng AEC (AEC Blueprint) đến năm 2015. Đây là hai văn 
bản quan trọng giúp cụ thể hóa con đường hiện thực hóa 
AEC của các thành viên ASEAN đến năm 2015. 


Phần 1: Thông tin chung về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 


PHÀ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là gì? 


AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng 
ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn 
ASEAN 2020. AEC được thành lập nhằm mục đích tạo dựng 
một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc 
gia thành viên ASEAN, thúc đấy dòng chu chuyển tự do của 
hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề trong 
ASEAN. Ngoài ra, AEC giúp thúc đây kinh tế phát triển một 
cách đồng đều, thiết lập khu vực kinh tế có năng lực cạnh 
tranh cao và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. 


N Cộng đồng Kinh tế ASEAN có những trụ cột 
nào? 


AEC được thực hiện dựa trên 4 trụ cột: (ï) Thị trường và 
cơ sở sản xuất thống nhất; (ii) Khu vực kinh tế cạnh tranh 
cao; (iii) Khu vực phát triển kinh tế đồng đều và (iv) Khu 
vực hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. 

Mỗi trụ cột có lịch trình thực hiện cụ thể theo bốn giai 
đoạn 2008 - 2009, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013 
và 2014 - 2015 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Hình 1: Bốn trụ cột của Cộng đồng Kinh tế ASEAN 


Cộng đồng Kinh tế 


lÌ 
Thị trường 
và cơ sở 
sản xuất 
thống nhất 


- Chu chuyển 
tự do hàng hóa 


- Chu chuyển 
tự do dịch vụ 


- Chu chuyển 
tự do lao động 
có tay nghề 


- Chu chuyển 
tự do đầu tư 


Khu vực 


kinh tế 
cạnh tranh 


- Chính sách 
cạnh tranh 


- Bảo vệ 
khách hàng 


- Phát triển cơ 
sở hạ tầng 


- Thuế quan 


- Thương mại 
điện tử 


Khu vực phát 
triển kinh tế 


- Thu hẹp 
khoảng cách 
phát triển 

- Phát triển 
các doanh 
nghiệp vừa 
và nhỏ 


- Sáng kiến 
cho hội nhập 
ASEAN 


Hội nhập kinh 
tế toàn cầu 


- Mở rộng và 
tiếp cận các 
mối quan hệ 
kinh tế bên 
ngoài 


- Tham gia 
vào mạng 
lưới cung ứng 
toàn cầu 


Nguồn: ASEAN 2008 


Phần 1: Thông tin chung về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 


M Thế nào là “Thị trường và cơ sở sản xuất 
thống nhất”? 


Một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất bao gồm 
năm yếu tố cơ bản: (¡) Tự do di chuyển hàng hóa; (ii) Tự do 
di chuyển dịch vụ; (iii) Tự do di chuyển đầu tư; (iv) Tự do di 
chuyển vốn; (v) Tự do di chuyển lao động có tay nghề. 


Tự do di chuyển hàng hóa hay tự do hóa thương mại 
hàng hóa là một trong những biện pháp chủ yếu, là xương 
sống của quá trình hợp tác tiến tới mục tiêu một thị trường 
và cơ sở sản xuất thống nhất. Các biện pháp chính bao gồm: 
xóa bỏ thuế quan, xóa bỏ hàng rào phi thuế quan, hài hòa 
các tiêu chuẩn và hàng rào kỹ thuật đối với thương mại, tăng 
cường áp dụng Quy tắc xuất xứ (ROO), hội nhập hải quan và 
cơ chế Một cửa ASEAN. 


Tự do di chuyển dịch vụ hay tự do hóa thương mại dịch 
vụ là yếu tố quan trọng để thực hiện AEC, theo đó các nhà 
cung cấp dịch vụ ASEAN hầu như sẽ không gặp hạn chế trong 
việc cung cấp dịch vụ và thiết lập các công ty trong khu vực. 

Tự do đầu tư được thực hiện thông qua Hiệp định Đầu 
tư toàn diện ASEAN (ACIA) với mục tiêu tăng cường khả 
năng cạnh tranh của ASEAN trong việc thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) cũng như đầu tư nội khối. 


11 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Tự do hóa các dòng vốn giúp tạo ra hệ thống tài chính 
khu vực thông suốt với cơ chế tài khoản vốn tự do hơn được 
thực hiện qua ba giải pháp chủ yếu: tự do hóa dịch vụ tài 
chính, tự do hóa tài khoản vốn và thúc đẩy sự phát triển thị 
trường vốn 


Tự do di chuyển lao động có tay nghề trong ASEAN cho 
phép và tạo thuận lợi trong việc nhập cảnh của các cá nhân 
tự do tham gia vào thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư 
trong khu vực; nỗ lực hài hòa hóa và tiêu chuẩn hóa các quy 
định liên quan đến sự di chuyển của các tự nhiên nhân. 


Ngoài ra, trong trụ cột 1 còn xác định các biện pháp hội 
nhập trong 12 lĩnh vực ưu tiên là những lĩnh vực đóng vai 
trò là “chất xúc tác” và có vai trò lan tỏa lớn cho hội nhập 
kinh tế của ASEAN. Các lĩnh vực ưu tiên bao gôm bảy ngành 
sản xuất hàng hóa (nông sản, thủy sản, sản phẩm cao su, 
sản phẩm gỗ, dệt may, điện tử và ô tô) và năm ngành dịch 
vụ (hàng không, e-ASEAN, y tế, công nghệ thông tin và 
Logistics). 


Cuối cùng, các nước ASEAN cũng cam kết tăng cường 
năng lực cạnh tranh của các sản phẩm lương thực, nông 
nghiệp và lâm nghiệp của khu vực trên thị trường quốc tế. 
Sự hợp tác trong lĩnh vực này sẽ được thực hiện thông qua 
một loạt các biện pháp như hài hòa hóa các tiêu chuẩn chất 
lượng; Đảm bảo an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chứng 
nhận thương mại; Phát triển kế hoạch “Sản xuất nông nghiệp 


12 


Phần 1: Thông tin chung về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 


tốt” (GAP) tiêu chuẩn hóa sản xuất, xử lý hàng nông sản sau 
thu hoạch; Đảm bảo an ninh lương thực; Phát triển Thỏa 
thuận khung đa ngành về biến đổi khí hậu trong ASEAN 
(AFCC); Thúc đẩy quản lý rừng bền vững;... 


lnị Thế nào là “Khu vực kinh tế cạnh tranh 
cao”? 


AEC hướng tới mục tiêu tạo dựng một khu vực kinh tế 
có năng lực cạnh tranh cao, thịnh vượng và ổn định, theo đó 
khu vực này sẽ ưu tiên sáu yếu tố chủ chốt: (¡) Chính sách 
cạnh tranh; (ii) Bảo vệ người tiêu dùng; (iii) Quyền sở hữu 
trí tuệ; (iv) Phát triển cơ sở hạ tâng; (v) Hệ thống thuế khóa 
và (vi) Thương mại điện tử. 


Mục tiêu chính của chính sách cạnh tranh là nuôi dưỡng 
văn hóa cạnh tranh công bằng trong khu vực. Các biện pháp 
chính như hỗ trợ các nước thành viên ASEAN xây dựng 
chính sách cạnh tranh của quốc gia; Thiết lập mạng lưới 
các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về chính sách cạnh 
tranh; Khuyến khích các chương trình; Và xây dựng hướng 
dẫn về chính sách cạnh tranh trong khu vực dựa trên các 
kinh nghiệm quốc tế tốt nhất. 


Với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, các biện pháp thực 
hiện bao gồm khuyến khích các nước xây dựng luật bảo vệ 
người tiêu dùng của quốc gia; Thiết lập mạng lưới cơ quan 


13 


HỎI ĐÁP VẾ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


bảo vệ người tiêu dùng để tạo thuận lợi cho việc chia sẻ 
thông tin; Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ 
người tiêu dùng. 

Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) được thực hiện qua Kế 
hoạch hành động IPR ASEAN 2004 - 2010 và Kế hoạch hợp 
tác ASEAN về quyền tác giả với mục đích thiết lập hệ thống 
hồ sơ thiết kế ASEAN tạo thuận lợi cho người sử dụng, thúc 
đẩy sự phối hợp giữa các văn phòng IP của các nước thành 
viên. Trong 10 năm tới, ASEAN sẽ tập trung tăng cường hiệu 
quả sử dụng IP, từ đó thiết lập cơ sở hạ tầng IP vùng, thúc 
đẩy việc sáng tạo và thương mại hóa. 


Phát triển cơ sở hạ tâng được coi trọng trong ASEAN 
bởi một mạng lưới giao thông hiệu quả, tích hợp và an toàn 
giúp phát huy năng lực cạnh tranh của ASEAN. Nội dung hợp 
tác được thực hiện trong các lĩnh vực bao gồm giao thông 
đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường sắt, vận 
chuyển quá cảnh hàng hóa và hợp tác về năng lượng. 

Về hợp tác trong lĩnh vực thuế, AEC đưa ra mục tiêu 
hoàn thiện hệ thống các thỏa thuận song phương về tránh 
đánh thuế hai lần giữa các nước thành viên. 

Về thương mại điện tử, AEC tập trung tạo cơ sở pháp 
lý cho các giao dịch thương mai điện tử nội khối thông qua 
thực hiện Thỏa thuận chung về e-ASEAN và hài hòa hệ thống 
luật pháp thương mại điện tử. 


14 


Phần 1: Thông tin chung về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 


MÀ Thế nào là “Khu vực phát triển kinh tế 
đồng đều”? 


Để trở thành khu vực phát triển kinh tế đồng đều, các 
nước thành viên ASEAN đặt ra mục tiêu thu hẹp khoảng 
cách phát triển giữa các nước thành viên thông qua việc 
thực hiện hai biện pháp chủ yếu: (¡) Phát triển các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và (ii) Sáng kiến hội nhập ASEAN 
(LAI) của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. 


SMEs đóng vai trò quan trọng trong hội nhập kinh tế 
ASEAN. Nhận thức được tâm quan trọng của SMEs trong 
quá trình hội nhập khu vực và thu hẹp khoảng cách phát 
triển, AEC đặt mục tiêu thúc đẩy năng lực cạnh tranh, đẩy 
nhanh tốc độ phát triển SMEs trên cơ sở tăng cường tiếp 
cận thông tin, thị trường, phát triển nguôn nhân lực và kỹ 
năng, tài chính cũng như công nghệ. Bên cạnh đó, AEC cũng 
hướng đến việc tăng khả năng chống chọi và phục hồi của 
SMEs để thích ứng tốt hơn với bất ổn kinh tế khu vực và thế 
giới, từ đó tăng sự đóng góp của các SMEs vào sự phát triển 
của ASEAN. 

Sự chênh lệch trình độ phát triển giữa các nước ASEAN 
cũng đặt ra yêu cầu các nước hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật để 
thu hẹp khoảng cách phát triển, đẩy mạnh hội nhập kinh tế 
của các nước kém phát triển hơn, giúp lợi ích của hội nhập 


15 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


khu vực được chia sẻ giữa tất cả các thành viên. Sáng kiến 
hội nhập ASEAN (IAI) ra đời vào tháng 11/2000 thể hiện nỗ 
lực thu hẹp khoảng cách của ASEAN. IAI được coi là nền tảng 
cho các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho khu vực công và 
tư trong các nước thành viên ASEAN. IAI hiện bao gồm các 
lĩnh vực ưu tiên bao gồm: cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn 
nhân lực, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nâng 
cao năng lực cho hội nhập kinh tế khu vực, năng lượng, môi 
trường đầu tư, du lịch, xóa đói giảm nghèo và cải thiện chất 
lượng cuộc sống 


MÀ Thế nào là “Khu vực hội nhập đầy đủ vào 
nên kinh tế toàn câu”? 


Trụ cột 4 - “Khu vực hội nhập đây đủ vào nên kinh tế 
toàn cầu” của Cộng đồng Kinh tế ASEAN hướng tới hai mục 
tiêu chính: (¡) Xây dựng cách tiếp cận tổng thế, chặt chẽ về 
quan hệ kinh tế đối ngoại và (ii) thúc đẩy sự tham gia vào 
mạng lưới sản xuất toàn cầu trên cơ sở ký kết các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) với các nước ngoài khối. 


Với mục tiêu xây dựng cách tiếp cận tổng thể, chặt chẽ về 
kinh tế đối ngoại, ASEAN hướng đến duy trì chính sách lấy 
ASEAN làm trung tâm (“ASEAN Centrality”) trong mối quan 
hệ kinh tế đối ngoại trong các đàm phán thương mại tự do 
(FTAs) và các Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPS). 


1ó 


Phần 1: Thông tin chung về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 


Thúc đẩy sự tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn câu 
được ASEAN thực hiện thông qua việc áp dụng các thông lệ 
quốc tế và tiêu chuẩn tốt nhất trong sản xuất và phân phổi; 
phát triển gói hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên kém 
phát triển, giúp các nước này cải thiện năng lực và năng suất 
công nghiệp, từ đó tăng cường tham gia sáng kiến hội nhập 
khu vực và toàn cầu. 


dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đạt được 


W Tình hình thực hiện các biện pháp để xây 
kết quả như thế nào? 


Để đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các biện 
pháp đề ra để xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các nước 
ASEAN đã xây dựng bảng chấm điểm AEC (AEC Scorecard) 
và thực hiện đánh giá theo bốn giai đoạn: 2008 - 2009, 2010 
-2011, 2012 - 2013 và 2014 - 2015. Kết quả thực hiện từng 
trụ cột trong từng giai đoạn là ty lệ các biện pháp đã thực 
hiện được trong tổng số các biện pháp được đề ra trong giai 
đoạn và trụ cột đó. 


Theo báo cáo của Ban thư ký ASEAN, tính đến ngày 
31/10/2015 các nước ASEAN đã thực hiện được 92,7%, 
tương đương với 469 trong tổng số 506 biện pháp ưu tiên 
thực hiện. Trụ cột “Phát triển kinh tế công bằng” và trụ cột 
“Hội nhập vào nên kinh tế toàn cầu” đã thực hiện đầy đủ các 
biện pháp ưu tiên. Trong khi đó, trụ cột “Thị trường và cơ sở 
sản xuất thống nhất” đã hoàn thành 92,4% và trụ cột “Khu 


17 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


vực kinh tế cạnh tranh” đạt 90,5% tổng số biện pháp ưu tiên 
thực hiện. Nếu tính toàn bộ 611 biện pháp được đề ra thì tỷ 
lệ thực hiện tổng thể đạt 79,5%. 


MP Điều gì chờ đợi Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
sau 20152? 


Việc thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN là một tiến 
trình lâu dài và sẽ còn tiếp tục sau khi AEC được thành lập. 
Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 tại Kuala Lumpur 
tháng 11 năm 2015, cùng với Tuyên bố lịch sử hình thành 
Cộng đông ASEAN vào ngày 31/12/2015, các nhà lãnh đạo 
ASEAN ký Tuyên bố về “ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến 
bước”, một lần nữa kiến tạo tương lai ASEAN qua bản lộ 
trình mới cho 10 năm tới, gồm Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 
2025 và các Kế hoạch tổng thể triển khai Tầm nhìn trên 3 
trụ cột: Chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. 


Tầm nhìn Cộng đông ASEAN 2025 nêu rõ cam kết của 
các lãnh đạo ASEAN sẽ xây dựng ASEAN vào năm 2025 là 
“một cộng đồng hòa bình, ổn định và tự cường với năng lực 
được nâng cao để ứng phó hiệu quả với các thách thức, 
“một khu vực rộng mở với bên ngoài trong cộng đông các 
quốc gia toàn cầu, đồng thời giữ vững vai trò trung tâm của 
mình”, “các nên kinh tế liên kết chặt chẽ, bên vững và năng 
động” và “một ASEAN có năng lực để nắm bắt các cơ hội và 
hóa giải các thách thức trong thập kỷ tới. 


18 


Phần 1: Thông tin chung về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 


Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong tâm nhìn ASEAN 2025 
vẫn dựa trên những giá trị then chốt của AEC 2015, hướng 
tới: (¡) Một nền kinh tế hội nhập và kết nối trong hệ thống 
kinh tế toàn cầu; (ii) Một môi trường kinh doanh thân thiện, 
thương mại thuận lợi, dễ dự đoán và đáng tin cậy đối với 
các nhà đầu tư; (iii) Một khu vực có vai trò quan trọng trong 
chuỗi giá trị toàn cầu và tham gia ngày càng nhiều vào các 
hoạt động dựa vào tri thức, có giá trị gia tăng cao; (iv) Một 
khu vực cạnh tranh và năng động, thúc đấy đổi mới, phát 
triển của các doanh nghiệp có quy mô khác nhau và bảo vệ 
người tiêu dùng; (v) Một cộng đồng mà ở đó lợi ích của hội 
nhập kinh tế được chia sẻ công bằng giữa các nước thành 
viên bao gôm cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nhân 
nữ và doanh nhân trẻ; (vi) Một khu vực được kết nối thông 
qua cải thiện các liên kết giao thông và cơ sở hạ tầng; giúp 
người dân và doanh nghiệp di chuyển hiệu quả qua biên 
giới, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và các nguồn 
hàng hóa, dịch vụ chiến lược. 


“Tầm nhìn ASEAN 2025” mang tính chuyển tiếp và tiến 
bộ; phản ánh nguyện vọng của thế hệ công dân tiếp theo của 
ASEAN; hướng tới duy trì động lực của hội nhập khu vực và 
tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường các nỗ lực xây dựng 
cộng đông ASEAN. Dựa vào những kết quả đạt được từ sự 
hình thành của Cộng đồng ASEAN, ASEAN được dự đoán sẽ 
có thể thích ứng và trở nên chủ động khi phải đối mặt với 
các mối đe dọa đang nổi lên và thách thức do thay đổi nhanh 
chóng trong khu vực và toàn câu. 


1Ô 


Phần 2 
THÔNG TIN HỘI NHẬP THEO CÁC MẢNG 


21 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


: ©6th ASEAN SUM 
: MIT 
lth ASEAN Econorc L0mmunity (ouncj Weetng 


Kụ , „ ó : 
3 Lưmno Malaysaạ 2c Âprý ¿œ 


Hội nghị lần thứ 13 Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 


(Nguồn: Bộ Công Thương) 


272 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


I. TRỤ CỘT 1: THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT 


1. Tự do hóa thương mại hàng hóa 


Mục tiêu, biện pháp và lộ trình để thực hiện 
Hài tự do hóa thương mại hàng hóa trong AEC 
là gi? 

Tự do hóa thương mại hàng hóa là một trong những 
biện pháp cốt lõi, là xương sống của quá trình hợp tác để 
đạt được mục tiêu nhất thể hóa thị trường và cơ sở sản xuất 
của AEC. Tự do hóa thương mại hàng hóa hướng tới mục 
tiêu xóa bỏ các rào cản đối với thương mại hàng hóa bao 
øồm thuế quan và các hàng rào phi thuế quan; đồng thời tạo 
thuận lợi cho thương mại hàng hóa trong khu vực ASEAN. 
Các biện pháp được đưa ra bao gồm: 

- Cắt giảm thuế quan đối với tất cả các hàng hóa nội 
khối ASEAN theo lộ trình và cam kết. Cụ thể: (¡) Xóa bỏ thuế 
quan đối với tất cả hàng hóa, ngoại trừ những hàng hóa 
trong danh sách nhạy cảm và nhạy cảm cao đến năm 2010 
đối với ASEAN 6 và đến năm 2015, với một số linh hoạt đến 
năm 2018 đối với CLMV; (ii) Xóa bỏ thuế quan đối với các 
hàng hóa trong lĩnh vực hội nhập ưu tiên đến năm 2007 
đối với ASEAN 6 và 2012 đối với CLMV, (iii) Đối với danh 
sách hàng hóa nhạy cảm thực hiện giảm thuế xuống 0-5% 
đến 01/01/2010 đối với ASEAN 6, 01/01/2013 đối với Việt 
Nam, 01/01/2015 đối với Lào và Myanmar và 01/01/2017 
đối với Campuchia. 


TÁC: 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


- Xóa bỏ hàng rào phi thuế quan thông qua: (¡) Minh 
bạch hóa các hàng rào phi thuế quan bằng việc quy định các 
thủ tục thông báo, thiết lập cơ chế giám sát và xây dựng cơ 
sở dữ liệu thương mại ASEAN; (ii) Dỡ bỏ chung các hạn chế 
số lượng; (iii) Xóa bỏ tất cả các biện pháp phi thuế quan đến 
năm 2010 đối với Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore và 
Thái Lan, đến năm 2012 với Philippines, và tới năm 2015 
với một số linh hoạt đến năm 2018 đổi với CLMV; và (iv) 
Hướng tới xây dựng các quy tắc và quy định khu vực phù 
hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất. 


AAK Tự do hóa thương mại hàng hóa được thực 
hiện thông qua Hiệp định cơ bản nào? 


Qua việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN 
(AFTA), ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong 
việc loại bỏ thuế quan với công cụ chính là Chương trình ưu 
đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) được ký năm 1992. 
Tuy nhiên, với nhu câu hội nhập ngày càng sâu của các nước 
ASEAN, các cam kết trong CEPT/AFTA dần trở nên không 
còn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới, dẫn đến việc 
phải sửa đổi, bổ sung và ban hành thêm nhiều nghị định thư 
và hiệp định mới. Trong bối cảnh đó, năm 2009, Hiệp định 
Thương mại hàng hóa ASEAN(ATIGA) đã ra đời dựa trên cơ 
sở tổng hợp các cam kết đã được thống nhất trong CEPT/ 
AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan. Đây là 


24 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các rmrảng 


hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ 
hoạt động thương mại hàng hóa trong nội khối, bao gồm các 
quy định về cắt giảm thuế quan, xóa bỏ hàng rào phi thuế 
quan, quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóa thương mại. 


Nguyên tắc xây dựng cam kết trong ATIGA là các nước 
ASEAN phải dành cho nhau mức ưu đãi tương đương hoặc 
thuận lợi hơn mức ưu đãi dành cho các nước đối tác trong 
các thỏa thuận FTA mà ASEAN là một bên của thỏa thuận. 
ATIGA được đáng giá là phù hợp với tâm nhìn của một Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN năng động và đồng thời khẳng định 
quyết tâm của các thành viên ASEAN trong việc hướng tới 
mục tiêu cao nhất về hội nhập kinh tế của Cộng đồng Kinh 
tế ASEAN bằng việc tạo ra một hành lang pháp lý cao nhất 
trong tự do hoá thương mại hàng hóa trong khu vực. 


việc cắt giảm thuế quan nhằm tự do hóa 


ụ ASEAN đã đạt được những kết quả gì trong 
thương mại hàng hóa trong khu vực? 


Thành tựu nổi bật trong việc thực hiện AEC là việc xóa 
bỏ thuế quan giữa các nước thành viên diễn ra một cách 
mạnh mẽ. Tỷ lệ dòng thuế có mức thuế suất bằng 0% trong 
ASEAN năm 2015 đạt 95,99%; trong đó tỷ lệ của ASEAN 6 là 
99,2% và tỷ lệ của CLMV đạt 90,86%. Tính đến năm 2012, 
mức thuế suất trung bình trong ASEAN là 0,68%, trong đó 
ASEAN 6 là 0,05% và các nước CLMV là 1,69%. 


25 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


- Thuế suất CEPT trung bình trong ASEAN, 2000 - 2012 


. Ý, 
+ 4 


2000 2001 2002 2002 2004 2005 2006 2007 2006 2003 2010 2011 2012 


Nguồn: Ponciano và các cộng sự (2014), ASEAN Tarifƒf Database 2013 


ASEAN đã đạt được những kết quả gì trong 

NhẲ việc cắt giảm hàng rào phi thuế quan nhằm 
tự do hóa thương mại hàng hóa trong 
khu vực? 

Bên cạnh việc cắt giảm thuế quan, các nước ASEAN 
cũng đạt được một số thành tựu trong việc xóa bỏ hàng rào 
phi thuế quan. Thứ nhất, ASEAN đã thiết lập được cơ sở dữ 
liệu vê hàng rào phi thuế quan, trong đó cung cấp danh sách 
các hàng rào phi thuế mà mỗi nước thành viên áp dụng đối 
với từng mã HS”) và trong một số trường hợp bao gồm cả 
các quy định của quốc gia đối với các hàng rào phi thuế và 


0Mã HS, tiếng Anh là HS Code, là mã phân loại của hàng hóa, dùng để xác định thuế suất xuất 
nhập khẩu hàng hóa (BT). 


¿6 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


tên bộ/cơ quan chịu trách nhiệm thi hành. Thứ hai, ASEAN 
đã hài hòa hóa được tiêu chuẩn và quy định của khu vực với 
tiêu chuẩn và quy định quốc tế trong một số lĩnh vực như 
thiết bị điện, an toàn điện, linh kiện điện tử, các sản phẩm từ 
cao su và dược phẩm. ASEAN cũng tiến hành hài hòa hóa các 
quy chuẩn kỹ thuật đối với lĩnh vực mỹ phẩm, điện, điện tử, 
ô tô, thiết bị y tế, dược phẩm truyền thống và các sản phẩm 
bổ trợ sức khỏe. 


Tuy nhiên, nhìn chung việc đỡ bỏ các hàng rào phi thuế 
còn diễn ra khá chậm và đòi hỏi cần tiếp tục được đẩy mạnh 
trong thời gian tới. Thứ nhất, cơ sở dữ liệu về các hàng rào 
phi thuế quan chưa được cập nhật thường xuyên. Thông tin 
ở cơ sở dữ liệu chủ yếu dừng lại ở việc liệt kê danh sách các 
NTMs mà chưa nêu rõ mục đích cũng như hình thức thực 
hiện các NTMs. Thứ hai, định nghĩa, mục tiêu và cách xác 
định NTMs nào là rào cản đối với thương mại còn nhiều khác 
biệt giữa các nước thành viên; gây khó khăn trong quá trình 
dỡ bỏ các hàng rào này. Thứ ba, sự khác biệt trong hệ thống 
tiêu chuẩn và xác định sự phù hợp của các nước thành viên 
khiến cho quá trình hài hòa hóa các tiêu chuẩn và quy chuẩn 
diễn ra chậm chạp và khó khăn. Có thể nói, việc dỡ bỏ các 
rào cản phi thuế quan trong thời gian tới đòi hỏi quyết tâm 
chính tri từ các nước thành viên ASEAN. 


27 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


K Những cam kết về tự do hoá thương mại 
hàng hoá của Việt Nam trong AEC là gi? 


Theo cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam trong CEPT- 
ATIGA, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế về 0% cho tất cả các mặt 
hàng trao đổi trong ASEAN, ngoại trừ các mặt hàng trong 
Danh mục loại trừ chung. Lộ trình xóa bỏ thuế quan cho hầu 
hết các dòng thuế là tới năm 2015 và 7% dòng thuế còn 
lại cho đến năm 2018. Những mặt hàng được linh hoạt đến 
2018 bao gồm ô tô và linh kiện, sắt thép, linh kiện và phụ 
tùng xe máy, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, xe đạp 
và phụ tùng, rượu bia, sản phẩm chất dẻo, giấy các loại. 


Từ năm 2018 trở đi, Việt Nam chỉ còn được duy trì thuế 
nhập khẩu với mức thuế suất tối đa là 5% đối với khoảng 
3% số dòng thuế, bao gồm phần lớn là các mặt hàng nông 
nghiệp nhạy cảm (như gia cầm sống, thịt gà, trứng gia cầm, 
quả có múi, thóc, gạo lứt, thịt chế biến, đường). Hai nhóm 
mặt hàng có lộ trình cam kết dài và chưa có lộ trình giảm 
thuế là xăng dầu (đến năm 2024) và thuốc lá (sẽ phải đưa ra 
lộ trình cắt giảm trong tương lai gần). Định kỳ, Bộ Tài chính 
Việt Nam công bố lộ trình cắt giảm đối với từng mặt hàng 
trong khuôn khổ cam kết này. 

Ngoài các cam kết về cắt giảm thuế quan, Việt Nam cũng 
tham gia đầy đủ vào các cam kết về xóa bỏ hàng rào phi thuế 


28 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


quan. Lộ trình xóa bỏ hàng rào phi thuế quan của Việt Nam 
cũng giống các nước khác trong nhóm CLMV được thực hiện 
theo ba giai đoạn lần lượt vào các năm 2013, 2014 và 2015; 
đồng thời được cho phép một số linh hoạt đến năm 2018. 


Tình hình thực hiện của Việt Nam về tự do 
hoá thương mại hùng hoá trong khuôn khổ 
AEC như thế nào? 


Là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đã và đang 
nỗ lực chuẩn bị cho hiện thức hóa AEC. Trên cơ sở các thỏa 
thuận đã ký kết với các quốc gia thành viên ASEAN, hàng 
năm Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định chỉ tiết 
danh mục các mặt hàng thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu 
đối với hàng hóa có xuất xứ ASEAN và cắt giảm thuế xuất 
khẩu theo cam kết với các nước ASEAN. 

Tính đến hết năm 2014, Việt Nam đã thực hiện cắt 
giảm thuế nhập khẩu về 0% cho 6.859 dòng thuế có xuất xứ 
ASEAN, chiếm khoảng 72% trong tổng số 9.558 dòng thuế 
nhập khẩu. Từ ngày 1/1/2015, Việt Nam đã cắt giảm thêm 
1.720 dòng thuế từ thuế suất hiện hành 5% xuống 0%. Như 
vậy, chỉ còn khoảng 7% dòng thuế, tương đương 687 mặt 
hàng được xem là nhạy cảm theo thỏa thuận với ASEAN chưa 
cắt giảm ngay về 0% trong năm 2015 mà thực hiện dần đến 
năm 2018 (gồm các mặt hàng nhạy cảm cần có lộ trình bảo 
hộ dài hơn như: Sắt thép, giấy, vải may mặc, ô tô, linh kiện 


29 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


phụ tùng ô tô, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng, 
đồ nội thất...) và 3% số dòng thuế của biểu ATIGA được loại 
trừ khỏi cam kết xóa bỏ thuế quan (bao gôm các mặt hàng 
nông nghiệp nhạy cảm được phép duy trì thuế suất ở mức 
5%: Gia cầm sống, thịt gà, trứng gia cầm, quả có múi, thóc, 
gạo lứt, thịt chế biến, đường). Thông tư số 165/2014/TT- 
BTC cũng quy định cụ thể lộ trình cắt giảm thuế đối với 7% 
số mặt hàng nhạy cảm trong giai đoạn từ năm 2016 đến 
năm 2018. Như vậy, đến năm 2018, ngoại trừ danh mục 3% 
dòng thuế trong danh mục loại trừ, toàn bộ số dòng thuế 
còn lại được thực hiện cắt giảm đúng cam kết ATIGA. 


HA Những lĩnh vực nào được ưu tiên hội nhập 
trong AEC? 


Mặc dù AEC sẽ tiến tới hội nhập trong nhiều ngành kinh 
tế, ASEAN nhận thấy sự hội nhập rộng như vậy sẽ gặp phải 
những thách thức lớn và do đó xác định sẽ tập trung nguôn 
lực trước hết vào hội nhập toàn diện trong một số lĩnh vực 
ưu tiên. Những lĩnh vực này sau đó sẽ đóng vai trò là “chất 
xúc tác” và có vai trò lan toả lớn cho hội nhập tổng thể của 
ASEAN về kinh tế. Mười hai lĩnh vực đã được ASEAN xác 
định sẽ ưu tiên hội nhập gôm bảy ngành sản xuất hàng hóa 
(nông sản, thủy sản, sản phẩm cao su, sản phẩm gỗ, dệt 
may, điện tử và ô tô) và năm ngành dịch vụ (hàng không, 


30 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các tảng 


e-ASEAN, y tế, công nghệ thông tin và Logistics). Sự lựa chọn 
này trên cơ sở lợi thế so sánh của ASEAN về tài nguyên thiên 
nhiên, lao động, chi phí sản xuất và khả năng đóng góp vào 
nên kinh tế khu vực ASEAN. 


Các nội dung hội nhập trong 12 ngành ưu tiên bao gồm: 
(ï) Tự do hóa (xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa/ loại 
bỏ các rào cản đối với dịch vụ và đầu tư); (ii) Thuận lợi hóa 
(nâng cao hiệu quả hải quan, minh bạch hóa, tăng cường 
phối hợp xuyên biên giới, hài hòa hóa hoặc công nhận lẫn 
nhau về tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm hoặc thủ tục đánh 
giá sự phù hợp, loại bỏ sự trùng lặp vê thử nghiệm và thủ 
tục cấp phép, tạo thuận lợi cho di chuyển của lao động có tay 
nghề liên quan); (iii) Tạo dựng sân chơi bình đẳng cho đầu 
tư và cạnh tranh; và (iv) Nâng cao năng lực và khả năng cạnh 
tranh. Một số quốc gia thành viên đóng vai trò điều phối viên 
cho từng lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực ưu tiên hội nhập có một lộ 
trình thực hiện riêng. ASEAN sẽ tiến hành đánh giá hai năm 
một lần để theo dõi tình trạng, tiến độ và hiệu quả của các 
ngành ưu tiên hội nhập, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình. 


31 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


_Xăng dâu 
14,9% 
Máy vi tính & sản 
Hàng hóa khác phẩm 
38,7% 14,8% 


` Máy móc dụng cụ 

& ptùng 
8,0% 

Chất dẻo nguyên 


liệu 
5,0% 
Gỗ &sp gỗ 
Hàng điện gia 
dụng & linh kiện 


3,7% 


Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu chủ lực có xuất xứ từ ASEAN 
trong 11 tháng từ đầu năm 2015 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Cơ cấu xuất khẩu mặt hàng chủ lực sang thị trường ASEAN 
trong 11 tháng từ đầu năm 2015 (%) 


(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 


am Cơ hội từ tự do hóa thương mại hàng hóa 
trong AEC đối với doanh nghiệp là gì? 


Thứ nhất, tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại trong 
AEC giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, dễ dàng tiếp cận 
nguồn lực cho sản xuất, từ đó tác động tích cực đến nền 
kinh tế. Theo nghiên cứu của Itakura (2012) sử dụng mô 
hình GTAP để tính toán, các nước thành viên ASEAN được 
hưởng lợi ích kinh tế khá lớn từ việc xóa bỏ thuế quan trong 
thương mại hàng hóa, giảm các rào cản trong thương mại 


33 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


dịch vụ và từ các biện pháp thuận lợi hóa thương mại trong 
quá trình thực hiện AEC. Các nước thành viên mới và kém 
phát triển hơn trong ASEAN có cơ hội tăng GDP nhờ hội 
nhập AEC lớn hơn so với các nước phát triển trước. Điều 
đó là do các thành viên mới đang có mức thuế suất cao hơn, 
nhiều rào cản đối với dịch vụ hơn và điều kiện thuận lợi hóa 
kém hơn so với các nước còn lại. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng 
GDP của Việt Nam được dự đoán có thể tăng thêm 3,5% khi 
tính lũy kế cho cả giai đoạn 2011 - 2015. Mức tăng thêm này 
của Việt Nam khá lớn so với các quốc gia thành viên ASEAN 
khác, chỉ thấp hơn mức 4,4% của Campuchia. 


Thứ hai, AEC tạo ra sức ép, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Khi AEC hình thành, 
các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia vào một sân chơi 
chung và chịu áp lực cạnh tranh từ các đối tác khu vực cả về 
trình độ quản lý, công nghệ và nhân lực sẽ buộc các doanh 
nghiệp Việt Nam phải tự cải tổ, thay đổi, nâng cao năng lực 
cạnh tranh để có thể tôn tại và phát triển. 


Thứ ba, AEC có thể làm gia tăng sự liên kết cộng đồng 
doanh nghiệp trong nước và khu vực. Với một sân chơi 
chung lớn hơn, sự cạnh tranh gay gắt hơn, việc liên kết với 
nhau sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn; do 
đó tồn tại và phát triển dễ dàng hơn. Sự liên kết này làm gia 
tăng vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán và tiến tới mở 
rộng thị trường ra cả bên ngoài khối ASEAN. 


34 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


AM Thách thức nào khiến các doanh nghiệp Việt 
Nam phải đối mặt khi AEC hình thành? 


Thách thức lớn nhất trong AEC đối với Việt Nam hiện 
tại là sức ép cạnh tranh từ hàng hóa từ các nước ASEAN. Với 
cơ cấu sản phẩm tương đối giống nhau ở cả 10 nước ASEAN, 
việc mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn 
đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh 
nghiệp có sức cạnh tranh yếu và ở các ngành vốn được bảo 
hộ cao từ trước tới nay. 


Sự lo lắng về cạnh tranh còn xuất phát từ chính năng lực 
cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa và vị trí vê kinh tế 
của Việt Nam trong khu vực. Trong bối cảnh năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp, chiến lược 
phát triển sản phẩm không có nhiều sự khác biệt và còn 
nhiêu khó khăn trong việc đáp ứng các rào cản kỹ thuật, 
việc thực hiện AEC sẽ gây ra các bất lợi cho doanh nghiệp 
Việt Nam trong tương quan so sánh với các doanh nghiệp 
ASEAN khác. Xét về vị trí kinh tế trong ASEAN, Việt Nam 
được xếp vào nhóm nước CLMV - là nhóm nước kém phát 
triển hơn trong ASEAN. Vị trí thấp hơn về kinh tế được thể 
hiện khá rõ nét trong lợi thế so sánh các mặt hàng của Việt 
Nam. Trong khi Việt Nam có lợi thế so sánh ở các mặt hàng 
tận dụng lao động giá rẻ (quân áo, giây dép) và dựa vào 
thiên nhiên (nông sản) thì một số nước ASEAN đã có lợi thế 


35 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


so sánh ở các mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn như mặt 
hàng điện tử. Mặc dù trong những năm gần đây, Việt Nam đã 
dần dần thể hiện lợi thế so sánh trong mặt hàng thiết bị viễn 
thông, song kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đến phần 
lớn từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Như vậy, lợi thế 
so sánh này không thực sự bên vững vì không xuất phát từ 
nội lực của các doanh nghiệp trong nước. Chỉ có mặt hàng 
đồ gỗ nội thất là mặt hàng Việt Nam tương đối nổi trội trong 
ASEAN nhưng lại gặp sự cạnh tranh lớn từ Trung Quốc. Sự 
cạnh tranhvới các doanh nghiệp sẽ ngày càng gay gắt hơn, 
đặc biệt khi theo lộ trình cho đến năm 2018, Việt Nam sẽ 
xoá bỏ thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu từ 
ASEAN. Đối với việc thu hút đầu tư từ bên ngoài, Việt Nam 
cũng đang gặp cạnh tranh lớn từ các nước ASEAN về thu 
hút đầu tư khi các quốc gia như Campuchia, Myanmar cũng 
rất hấp dẫn nhờ nguồn lao động giá rẻ. Như vậy, nguy cơ về 
cạnh tranh tăng lên từ ASEAN rất rõ rệt trong khi các lợi ích 
thu được từ việc tham gia ASEAN và tiến tới AEC trong việc 
gia tăng xuất khẩu, thu hút hiệu quả đầu tư chưa rõ nét. 


Một điểm đáng lưu ý nữa là sự cạnh tranh không chỉ từ 
chính các nước ASEAN mà còn từ các nước ASEAN+. Hiện 
nay, với trụ cột thứ 4, ASEAN đã ký kết FTA với nhiều đối tác 
lớn trong khu vực gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn 
Độ, New Zealand và Úc. ASEAN cũng đang đàm phán RCEP 
và trong tương lai nhiêu khả năng sẽ đàm phán FTA với EU. 
Với các FTA này, sự cạnh tranh với các doanh nghiệp Việt 


36 


Phân 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Nam sẽ ngày càng gay gắt, đặc biệt là sự cạnh tranh từ Trung 
Quốc trong những lĩnh vực như dệt may, giày dép, máy móc 
thiết bị hay sự cạnh tranh từ Hàn Quốc, Nhật Bản với các 
ngành dịch vụ như dịch vụ phân phối và tài chính. 


Ngày 9/10/2015, Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp 
Việt Nam - Thái Lan, hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN” 
đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của hơn 200 doanh 
nghiệp Việt Nam, Thái Lan và các nước ASEAN. 


(Nguồn: Internet) 


2. Tự do hóa thương mại dịch vụ 
A9 Mục tiêu và biện pháp để thực hiện tự do 
hoá thương mại dịch vụ trong AEC là gi? 


Tự do di chuyển dịch vụ hay tự do hoá thương mại dịch 
vụ là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đưa 


37 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


ASEAN trở thành một cơ sở sản xuất và thị trường thống 
nhất với các mục tiêu: 

Thúc đẩy hợp tác dịch vụ giữa các quốc gia thành viên 
ASEAN để nâng cao hiệu quả và cạnh tranh của các ngành 
dịch vụ ASEAN. 

Cắt giảm các hàng rào hiện có đối với thương mại dịch 
vụ, thúc đẩy luông dịch vụ di chuyển tự do giữa các nước 
thành viên, đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ ASEAN sẽ hầu 
như không gặp hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ và thiết 
lập các công ty trong khu vực. 


Để tạo thuận lợi cho luồng di chuyển dịch vụ đến năm 
2015, các nước thành viên sẽ thực hiện các biện pháp chủ 
yếu sau: loại bỏ đáng kể tất cả các hạn chế về thương mại dịch 
vụ cho các 4 ngành dịch vụ ưu tiên gôm vận tải hàng không, 
e-ASEAN, y tế và du lịch đến năm 2010 và ngành dịch vụ 
ưu tiên thứ năm là dịch vụ Logistics vào năm 2013; xoá bỏ 
đáng kể tất cả các hạn chế về thương mại dịch vụ cho tất cả 
các ngành dịch vụ khác vào năm 2015; thực hiện tự do hóa 
thương mại dịch vụ thông qua các vòng tự do hoá hai năm 
cho đến năm 2015; tăng số lượng các lĩnh vực đưa vào tự do 
hoá trong mỗi vòng; kết thúc đàm phán và đưa vào thực hiện 
các Thoả thuận công nhận chung (MRAs); tự do hoá thương 
mại dịch vụ trên cơ sở các thông số sau): Không hạn chế đối 
? Tự đo hóa thương mại dịch vụ được thực hiện thông qua 4 Mode (phương thức): Mode I - Cung 


cấp dịch vụ qua biên giới; Mode 2 - Tiêu dùng ngoài nước; Mode 3 - Hiện diện thương mại, 
Mode 4 - Hiện diện thể nhân. 


38 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


với Mode 1 và Mode 2, giảm dần hạn chế với Mode 3, thiết 
lập các thông số tự do hóa cho các hạn chế đối xử quốc gia và 
Mode 4; tự do hoá thông qua các công thức ASEAN Minus để 
đẩy nhanh lưu chuyển dịch vụ trong khu vực. 


Mục tiêu cuối cùng của tự do hóa trong khuôn khổ AFAS 
vào cuối năm 2015 (kết quả của Gói AFAS 10) là phải đạt 
cam kết mở cửa hoàn toàn đối với 128 phân ngành trong 
Mode 1 và Mode 2, cho phép vốn góp nước ngoài tới 70% 
để thành lập hiện diện thương mại nhằm cung cấp dịch vụ ở 
nước sở tại và cơ bản không hạn chế. 


Tự do hoá thương mựi dịch vụ trong khuôn 
29. khổ AEC được thực hiện thông qua Hiệp 
định cơ bản nào? 


Tự do hoá thương mại dịch vụ trong ASEAN nói 
chung và AEC nói riêng được thực hiện trên cơ sở Hiệp định 
Khung ASEAN về dịch vụ (AFAS). AFAS được các Bộ trưởng 
kinh tế ASEAN ký kết ngày 15/12/1995 tại Bangkok, Thái 
Lan. AFAS được ký kết với mục đích thúc đấy hợp tác trong 
nội bộ khu vực ASEAN nhằm đảm bảo một khuôn khổ mậu 
dịch tự do cho thương mại dịch vụ, từ đó giúp củng cố và 
đây mạnh thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên 
ASEAN. Đông thời AFAS thể hiện mong muốn huy động sự 
tham gia của khu vực tư nhân trong quá trình phát triển 
kinh tế của các nước thành viên ASEAN nhằm cải thiện hiệu 


39 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


quả và nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ 
của các nước. AFAS gồm có 14 Điều, trong đó có quy định về 
mục tiêu và các lĩnh vực hợp tác, biện pháp tự do hoá dịch 
vụ, đàm phán các cam kết cụ thể, công nhận lẫn nhau, giải 
quyết tranh chấp, sửa đổi các danh mục cam kết, sửa đổi 
Hiệp định... 


Các nước ASEAN sau đó đã ký Nghị định thư sửa đổi 
AFAS vào ngày 2/9/2003 tại Phnom Penh, Campuchia. Trong 
Nghị định thư đã bổ sung một số khoản vào Điều 4 về đàm 
phán các cam kết cụ thể để tạo điều kiện thực hiện nguyên 
tắc ASEAN-X trong tự do hoá thương mại dịch vụ. Hiện nay, 
các nước ASEAN cũng bắt đầu đàm phán Hiệp định thương 
mại dịch vụ ASEAN nhằm kế thừa và củng cố AFAS. 


Ngoài ra, trong từng lĩnh vực cụ thể, các nước ASEAN 
có thể ký kết các Hiệp định riêng nhưng tất cả các Hiệp định 
riêng đó sẽ nằm trong khuôn khổ AFAS. Ví dụ: Trong lĩnh 
vực vận tải hàng không, các nước ASEAN đã ký kết Hiệp định 
đa phương về Tự do hoá hoàn toàn dịch vụ vận tải hành 
khách hàng không (MAFFLPAS) để tiến tới việc thành lập 
Thị trường hàng không ASEAN đơn nhất (ASAM). Các thỏa 
thuận theo Lộ trình hội nhập du lịch hàng không (RIATS) 
và các Nghị định thư cũng đã được ký kết. Liên quan tới các 
cam kết về bâu trời mở cho dịch vụ vận tải hàng hoá hàng 
không, các quốc gia thành viên đã cam kết tự do hoá hoàn 
toàn dịch vụ vận tải hàng không và dành toàn bộ các thương 


40 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


quyền thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đối với dịch vụ vận tải hàng hoá 
quốc tế giữa các sân bay quốc tế trong ASEAN. 


hhÀ ASEAN đã ký kết thực hiện bao nhiêu gói cam 
kết theo Hiệp định Khung về dịch vụ (AFAS)? 


Theo tỉnh thần của AFAS, ASEAN đã tiến hành thoả 
thuận các gói cam kết AFAS để giúp các nước thành viên 
tham gia vào các vòng đàm phản tự do hoá thương mại dịch 
vụ liên tiếp với các cam kết tăng dân. Các vòng đàm phán đã 
quy định lộ trình cắt giảm cụ thể áp dụng cho các Gói cam 
kết dịch vụ (gói AFAS). Đến nay, ASEAN đã thực hiện được 8 
gói cam kết theo AFAS và đang hoàn thiện các thủ tục để đưa 
vào thực hiện AFAS 9. 


Gói cam kết AFAS 1 được ký tại Kuala Lumpur vào ngày 
15/12/1995. 


Gói cam kết AFAS 2 được ký tại Hà Nội vào ngày 
16/12/1998. 


Gói cam kết AFAS 3 được ký vào ngày 31/12/2001. 


Gói cam kết AFAS 4 được ký tại Jakarta, Indonesia vào 
ngày 03/9/2004. 


Gói cam kết AFAS 5 được ký tại Cebu, Philippines vào 
ngày 8/12/2006. 


41 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Gói cam kết AFAS 6 được ký tại Singapore vào ngày 
19/11/2007. 


Gói cam kết AFAS 7 được ký tại Cha-am, Thái Lan vào 
ngày 26/02/2009. 


Gói cam kết AFAS 8 được ký tại Hà Nội, Việt Nam vào 
ngày 28/10/2010. 


Gói cam kết AFAS 9 đã được ký tại Makati, Philippines 
vào ngày 27/11/2015. 


ASEAN cũng đang chuẩn bị để đàm phán gói AFAS 10. 
Hai gói cam kết AFAS 9 và AFAS 10 chỉ bao gôm cam kết 
đối với Mode 1, Mode 2 và Mode 3, không bao gồm cam kết 
trong Mode 4 do Mode 4 sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Hiệp định về di chuyển thể nhân ASEAN (MNP'). 


khai các gói cam kết nào khác để thúc đây tự 


” Ngoài các gói cam kết AFAS, ASEAN đã triển 
do hoá thương mụi dịch vụ trong khu vực? 


Ngoài 9 gói AFAS, tự do hoá dịch vụ tài chính và vận 
tải hàng không ASEAN cũng được thực hiện trên cơ sở các 
gói cam kết riêng. Hiện nay, ASEAN đã đạt được 6 gói cam 
kết dịch vụ tài chính được ký kết bởi các Bộ trưởng tài chính 
ASEAN và 8 gói cam kết dịch vụ vận tải đường hàng không 
được ký kết bởi các Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN. 


42 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Các gói cam kết dịch vụ tài chính của ASEAN: 


Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ tài chính thứ 
hai được ký kết tại Yangon, Myanmar vào ngày 6/4/2002. 


Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ tài chính 
thứ ba được ký kết tại Vientiane, Lào vào ngày 6/4/2005. 


Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ tài chính thứ 
tư được ký kết tại Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 4/4/2008. 


Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ tài chính thứ 
năm được ký kết tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 4/5/2011. 

Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ tài chính 
thứ sáu được ký kết tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 
20/3/2015. 


Các gói cam kết dịch vụ vận tải hàng không của ASEAN: 


Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ vận tải 
hàng không thứ tư được ký kết Phnom Penh, Campuchia 
vào ngày 23/11/2004. 

Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ vận tải 
hàng không thứ năm được ký kết Bangkok, Thái Lan vào 
ngày 8/2/2007. 

Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ vận tải 
hàng không thứ sáu được ký kết Hà Nội, Việt Nam vào ngày 
10/12/2009. 


43 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ vận tải 
hàng không thứ bảy được ký kết Phnom Penh, Campuchia 
vào ngày 16/12/2011. 


Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ vận tải 
hàng không thứ tám được ký kết tại Pakse, Lào vào ngày 
20/10/2013. 


Hiện nay, ASEAN đang hoàn thiện thủ tục để ký kết Nghị 
định thư thực hiện Gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải 
hàng không. 


VN Cam kết chung của Việt Nam về tự do hoá 
thương mại dịch vụ trong AEC như thế nào? 


Các cam kết chung của Việt Nam trong AFAS 8 giống 
với cam kết chung của Việt Nam trong Hiệp định chung về 
Thương mại dịch vụ của WTO (GATS) và về cơ bản liên quan 
đến Mode 3, Mode 4. 


Theo các cam kết chung của Việt Nam trong Mode 3, 
doanh nghiệp dịch vụ nước ngoài được phép thiết lập hiện 
diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức: Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam, doanh nghiệp liên 
doanh với đối tác Việt Nam hoặc doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài. Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được góp 
vốn dưới hình thức mua cổ phần trong các doanh nghiệp 
Việt Nam với tỷ lệ vốn góp nước ngoài không thấp hơn 70% 


44 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


với 4 ngành dịch vụ ưu tiên (e-ASEAN, y tế, hàng không và 
du lịch) trong ASEAN đến năm 2010 và không thấp hơn 
51%, 70% đối với các lĩnh vực dịch vụ khác tương ứng đến 
năm 2010, 2015. 


Với Mode 4, như nhiều thành viên ASEAN khác, Việt 
Nam cũng không đưa ra nhiêu cam kết, ngoại trừ đối với 5 
đối tượng là: người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, 
nhân sự khác, người chào bán dịch vụ, người chịu trách 
nhiệm thành lập hiện diện thương mại và nhà cung cấp dịch 
vụ theo hợp đồng. 


J}K Cam kết cụ thể của Việt Nam về tự do hoá 
thương mại dịch vụ trong AEC như thế nào? 


Về phạm vi cam kết, trong khuôn khổ AFAS 8, Việt Nam 
cam kết mở cửa thị trường dịch vụ với 11/12 ngành và tính 
theo phân ngành là khoảng 111 phân ngành. So với AFAS 7, 
Việt Nam đã mở cửa với 16 phân ngành mới. So với cam kết 
GATS, Việt Nam mở cửa nhiều hơn (xét về số lượng phân 
ngành) trong dịch vụ thông tin liên lạc, y tế, du lịch, vận tải, 
môi trường và mở cửa ít hơn trong dịch vụ kinh doanh. Điều 
này là hợp lý vì hâu hết các ngành này đều là những ngành 
ưu tiên tự do hoá của ASEAN hoặc là những ngành có gói 
cam kết riêng. Các ngành dịch vụ khác, số lượng phân ngành 
mở cửa là như nhau. Việt Nam chỉ mở cửa ít hơn 1 phân 


45 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


ngành trong dịch vụ kinh doanh. Điều này thể hiện sự nỗ 
lực của Việt Nam trong hội nhập dịch vụ khu vực, vì các cam 
kết trước đó trong AFAS 7 của Việt Nam có phạm vi mở cửa 
khá giống GATS. 


Về mức độ cam kết trong AFAS Ø, nhìn chung, Việt 
Nam có mức độ mở cửa khá cao với Mode 2; thận trọng 
mở cửa với Mode 1, Mode 3 và hầu như chưa cam kết với 
Mode 4. Việt Nam cam kết mở cửa cao nhất đối với dịch vụ 
môi trường, tiếp đó là dịch vụ tài chính, y tế. Mức độ cam kết 
mở cửa thấp nhất đối với dịch vụ văn hoá, giải trí, thể thao 
và dịch vụ giáo dục. 


VN Việt Nam đã thực hiện các cam kết tự do hoá 
thương mại dịch vụ trong AEC như thế nào? 


So với mức bình quân của ASEAN, Việt Nam đã thực 
hiện tương đối tốt các cam kết trong lĩnh vực dịch vụ. Trong 
Giai đoạn Ï và Giai đoạn II, tỷ lệ thực hiện của Việt Nam về 
tự do hoá thương mại dịch vụ đạt hơn 50% so với mức bình 
quân của ASEAN là nhỏ hơn 50%. Việt Nam đã sửa đổi và 
ban hành mới các chính sách để thực hiện các cam kết trong 
từng ngành cụ thể; điển hình là trong các ngành dịch vụ phân 
phối, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông để phù 
hợp với các cam kết AFAS cũng như GATS. Đối với các ngành 
ưu tiên gôm y tế, du lịch, Logistics, e-ASEAN và hàng không, 


46 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Việt Nam cũng đã tuân thủ nghiêm túc các cam kết và tích 
cực tham gia vào các hiệp định liên quan. Việt Nam cũng đã 
ban hành Quyết định số1625/QĐ-TTE vê việc phê duyệt và 
ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ AFAS 9 theo 
đúng lịch trình của ASEAN. Ngày 13/9/2013, Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TTE về việc phê duyệt và 
ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ AFAS 9. Ngày 
19/9/2013, Văn phòng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 
7846/VPCP-QHQT về việc Giao cho Bộ Kế hoạch và Đâu tư 
chủ trì trong việc tổ chức các cuộc họp liên ngành để tiến 
hành đề xuất, thống nhất xây dựng Bản chào đáp ứng yêu 
cầu của gói AFAS 9. Việt Nam cũng đã hoàn thiện Gói cam 
kết AFAS 9 theo đúng lịch trình của ASEAN. 


s Xuất khau s8 Nhập khâu ` 
15 ¬ 214 tà. 4 


78 95 


¡ 2L6 
19. 
" 18. 'S 
' 8. 
8 
o .W.. hà 
] ) . xj 


——_8 Ho Ö— ƒÏÍ. ————” 


L1T/2015 


Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại 
Việt Nam - ASEAN giai đoạn 2005 - 2014 và 11 tháng năm 2015 


47 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


hÀ Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
thực hiện tự do hoá dịch vụ y tế? 


Việt Nam ký kết Nghị định thư Hội nhập ngành Y tế 
ASEAN và có những hoạt động hội nhập sôi nổi trong ngành 
Y tế. Ngành Y tế đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác 
và hội nhập với ASEAN trong các lĩnh vực như y tế dự phòng, 
lĩnh vực dược và mỹ phẩm, lĩnh vực dịch vụ y tế, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, y dược học cổ truyền... Việt Nam cũng đã cử 
cán bộ tham dự các cuộc họp xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện Khung chiến lược về Phát triển Y tế của ASEAN 
và chủ động là một trong những nước dẫn đầu cho một số 
hoạt động của khu vực nhằm thực hiện Khung chiến lược 
vê Phát triển Y tế của ASEAN. Đối với các hoạt động thuộc 
Khung chiến lược vê Phát triển Y tế của ASEAN nhưng các 
Quốc gia thành viên phải thực hiện ở cấp quốc gia, Việt Nam 
cũng đã tích cực triển khai những hoạt động này. Tháng 
9/2014, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Hội nghị Bộ trưởng 
Y tế ASEAN lần thứ 12. Đây là cơ hội để Việt Nam nâng cao 
được vị thế, uy tín trong khu vực và khẳng định được vai trò 


trong ASEAN trong lĩnh vực y tế. 


48 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


lÍ Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
thực hiện tự do hoá dịch vụ du lịch? 


Việt Nam đã ký kết Nghị định thư Hội nhập ngành du 
lịch ASEAN cũng như đã tham gia tích cực, toàn diện và có 
những đóng góp quan trọng đối với du lịch ASEAN. Trong 
lĩnh vực đào tạo, phát triển nguôn nhân lực du lịch, Việt Nam 
đã chủ trì xây dựng Sách hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận 
công nhận lẫn nhau đối với các nghề du lịch ASEAN. Từ năm 
2013, Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm công 
tác Marketing và Truyền thông, phát huy vai trò chủ động, 
tích cực trong hợp tác du lịch ASEAN, được các nước đánh 
giá cao. Bên cạnh đó, Việt Nam đang chủ trì nghiên cứu xây 
dựng sản phẩm du lịch đường sông ASEAN với sự hỗ trợ và 
hợp tác của Tổ chức Du lịch thế giới, Malaysia và các nước 
ASEAN. Việt Nam đã hợp tác với Lào, Campuchia, Myanmar 
cùng sản xuất phim phóng sự “Bốn quốc gia - Một điểm đến” 
nhằm quảng bá du lịch bốn nước. Tháng 1/2014, Việt Nam 
đã tích cực tham gia Diễn đàn Du lịch ASEAN tại Malaysia. 


Với những nỗ lực hội nhập du lịch, nguồn ngoại tệ thu 
được từ du lịch trong những năm gần đây tăng lên đáng kể. 
Tuy nhiên, doanh thu của du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng 
nhiêu do Việt Nam còn phải thuê mướn phương tiện vận tải 
của nước ngoài. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn còn một số yếu 
kém về cơ sở vật chất và hạ tâng du lịch, chất lượng dịch vụ 


49 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


và quản lý dịch vụ còn kém và chưa chuyên nghiệp. Hiểu 
được rõ vị thế của mình trong tổng thể của ngành du lịch 
khu vực và thế giới, Việt Nam sẽ cần rất nhiều nỗ lực và thời 
gian để có thể thu ngắn khoảng cách phát triển ngành du 
lịch với các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Thái Lan 
và để ngành Du lịch Việt Nam thật sự trở thành ngành kinh 
tế “mũi nhọn”. 


hị Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
hội nhập trong lĩnh vực e-ASEAN? 


Về các hoạt động hội nhập trong lĩnh vực e-ASEAN, Việt 
Nam cũng đã có những điêu chỉnh chính sách tích cực trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin để phù hợp với Nghị định thư 
Hội nhập e-ASEAN. Ngày 6/10/2005, gần một năm sau ký 
Nghị định thư Hội nhập ASEAN, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg về Phê duyệt 
chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông 
Việt Nam đến 2010 và định hướng đến năm 2020, trong đó 
có xác định một trong những nội dung trọng điểm là Xây 
dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại điện 
tử, tham gia chương trình e-ASEAN về thương mại điện tử. 
Năm 2008 là năm Bộ Thông tin và Truyền thông đã thúc đẩy 
mạnh mẽ việc xây dựng và cải thiện hành lang pháp lý, chính 
sách cho phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyên 
thông như ban hành Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản 


S0 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


lý, cung cấp và sử dụng Internet, Nghị định số 121/2008/ 
NĐ-CP về đầu tư vào lĩnh vực viễn thông và cung cấp dịch 
vụ, Nghị định số 121/2008/NĐ-CP về các hoạt động đầu tư 
vào lĩnh vực bưu chính và viễn thông... (MUƯTRAP III, 2009). 
Thông tư số 05/2012/TT- BTTT của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về Phân loại các dịch vụ viễn thông đã được ban hành 
ngày 18/5/2012 và Thông tư số 10/2012/TT-BTTT vê Danh 
mục dịch vụ viễn thông được ban hành ngày 10/7/2012. 


Việt Nam cũng có những nỗ lực để hình thành một nền 
tảng cho sự phát triển của Chính phủ điện tử theo đúng tỉnh 
thân của Nghị định thư Hội nhập e-ASEAN như: xây dựng 
và triển khai thành công nhiều Dự án, Đề án ứng dụng công 
nghệ thông tin; xây dựng và đưa vào hoạt động thử nghiệm 
Cơ sở dữ liệu quốc gia vê văn bản pháp luật; xây dựng và 
triển khai các phần mềm ứng dụng. Bên cạnh đó, Việt Nam 
cũng đã có những nỗ lực để thực hiện điện tử hoá các biện 
pháp liên quan trong đó nổi bật là Hải quan điện tử như áp 
dụng thủ tục hải quan điện tử và Hệ thống quản lý & cấp 
chứng nhận xuất xứ điện tử (EcoSys). 


*P Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
hội nhập trong lĩnh vực vận tải hàng không? 


Thời gian qua, ASEAN tập trung vào việc xây dựng các 
chính sách phát triển giao thông vận tải, nổi bật nhất là các 


S1 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


thỏa thuận về hàng không dân dụng, lĩnh vực đi đầu trong 
hội nhập giao thông vận tải của ASEAN. Đã có nhiều Hiệp 
định, thỏa thuận được ký kết và thông qua nhằm tăng cường 
kết nối giao thông vận tải trong nội khối ASEAN. Việt Nam 
đang tham gia tích cực vào các chương trình chung này. 


Việt Nam đã ký Hiệp định đa biên ASEAN về vận tải 
Hàng không (MASS - ASEAN multilateral agreement on 
air services) và Hiệp định đa biên ASEAN về Tự do hoá 
hoàn toàn dịch vụ vận tải hàng hóa hàng không (AMALAS - 
ASEAN Multilateral Agreement on the full liberalization of 
Air Freight Services). Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã phê 
duyệt Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa hoàn toàn 
dịch vụ vận chuyển hành khách đường không (MAFLPAS - 
Asean multilateral agreement on the full liberalization of 
Dassenger air services) và các nghị định thư thực hiện. Việt 
Nam đã và đang thể hiện vai trò tích cực trong thực hiện 
chính sách “Bầu trời mở”, trước hết là trong tiểu vùng các 
nước CLMV. 


Việc thực hiện cam kết của Việt Nam không riêng lẻ 
trong hội nhập nội khối ASEAN mà diễn ra trong khuôn khổ 
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không của Việt 
Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một trong các nội 
dung quan trọng của Quyết định này là việc thực hiện tự do 
hóa vận tải hàng không (bao gồm cả thương quyên 5 trong 


52 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


ASEAN) để đến năm 2020 xây dựng được mạng đường bay 
Đông Nam Á bao gồm: (ï) Mạng đường bay trong tiểu vùng 
Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar; (ii) Tăng cường 
tần suất khai thác cao trên các đường bay từ Thành phố Hồ 
Chí Minh/Hà Nội đi Băng Cốc, Kuala Lumpur, Singapore; mở 
đường bay từ Đà Nẵng đến các điểm này, (iii) Khuyến khích 
mở các đường bay quốc tế trực tiếp giữa Hải Phòng, Huế, 
Nha Trang, Cân Thơ, Phú Quốc với các nước trong khu vực. 


Bên cạnh đó, trong những năm qua, Việt Nam còn tích 
cực hội nhập về vận tải hàng không trên bốn khía cạnh sau: 
(¡) Về tiếp cận thị trường: Nới lỏng các yêu cầu về vốn đối với 
thương quyên 3 và 4; (ii) Về vận tải hàng hóa: Tăng cường 
tự do hóa quyền vận tải hàng hóa trên cơ sở các thỏa thuận 
song phương với các nước trong khu vực; (iii) Về tạo thuận 
lợi cho việc đâu tư, kinh doanh các dịch vụ liên quan: Thực 
hiện đầy đủ cam kết đối với các dịch vụ trong khuôn khố 
AFA và (iv) Ủng hộ và tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa các 
hãng hàng không thông qua các thỏa thuận, chẳng hạn như 
chuyến bay liên danh (code share). 


lá Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
thực hiện tự do hoá dịch vụ Logistics? 


Với tư cách là nước điều phổi thực hiện Lộ trình hội 
nhập nhanh trong lĩnh vực Logistics, Việt Nam đã tổ chức 


S3 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Diễn đàn doanh nghiệp về dịch vụ Logistics bên lề Hội nghị 
Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 và Hội nghị Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC) lần thứ 4 (tháng 8/2010). Việt Nam 
đã ký Nghị định thư về lộ trình hội nhập ASEAN về dịch vụ 
Logistics và cam kết tự do hóa hầu hết các phân ngành chủ 
yếu trong dịch vụ Logistics đến năm 2013. 


Đến nay, Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện hệ 
thống văn bản luật lệ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước 
và có chính sách cụ thể về Logistics phù hợp với các cam kết 
trong ASEAN. Về khung khổ pháp luật, thể chế liên quan đến 
ngành Logistics, Chính phủ và các bộ, ngành quản lý đã có 
những động thái tích cực. Bên cạnh Nghị định 140/2007/NĐ- 
CP của Chính phủ, hàng loạt các quy phạm pháp luật về giao 
thông vận tải, cảng biển, xuất nhập khẩu, hải quan, thuế... 
đã ra đời. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
950/QĐ/TTg năm 2012 về chương trình hành động thực 
hiện chiến lược xuất nhập khẩu thời kỳ 2011 - 2020, định 
hướng đến 2030 trong đó đề cập đẩy nhanh xã hội hóa dịch 
vụ hậu cần, đầu tư kho bãi tại cảng biển lớn, các địa điểm 
thông quan, quy hoạch hệ thống hậu cần trên cả nước, nâng 
cao thị phân vận chuyển hàng hóa các doanh nghiệp Việt 
Nam. Đáng chú ý, một đóng góp quan trọng trong việc cải 
tiến các thủ tục hành chính quốc gia là Đề án 30 và đặc biệt 
là đổi mới trong lĩnh vực hải quan đã góp phần thúc đẩy 
dịch vụ Logistics phát triển. 


S4 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Việt Nam cũng đã đạt mức tự do hóa có ý nghĩa với một 
lộ trình hợp lý đối với các phân ngành bổ trợ cho dịch vụ 
Logistics. Đối với một số phân ngành dịch vụ mà Việt Nam 
có lợi thế cung cấp như dịch vụ xếp dỡ container với hàng 
hóa vận chuyển đường biển, đại lý kho bãi và đại lý vận tải 
hàng hóa, dịch vụ thông quan..., Việt Nam đặt hạn chế vốn 
góp nước ngoài không vượt quá 50% hoặc đặt ra lộ trình cho 
phép tăng vốn góp của phía nước ngoài từ 5 -7 năm. Trong 
nội bộ ASEAN. Việt Nam được đánh giá là đã phát huy hiệu 
quả chương trình kết nối Logistics trong khu vực ASEAN. 


vận tải đường bộ song phương Việt Nam - 


W Mục tiêu và nội dung chính của Hiệp định 
Campuchia là gì? 


Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 
Campuchia được ký kết năm 1998. Mục tiêu của Hiệp định 
này là xây dựng một khuôn khổ pháp lý cho phép phương 
tiện vận tải thương mại và phi thương mại vận chuyển hàng 
hóa và người qua lại giữa hai nước, đồng thời tạo thuận lợi 
cho vận tải liên quốc gia cũng như vận tải quá cảnh. 

Đến nay, Hiệp định đã được bổ sung, thay đổi bằng 
nhiều Nghị định và Thông tư, trong đó mới nhất là Thông 
tư số 39/2015/TT-BGTVT quy định mới về Phương tiện của 
Việt Nam thực hiện Hiệp định; Thời gian được phép ở lại 


Si) 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


lãnh thổ của bên ký kết kia kể từ ngày nhập cảnh và Giấy 
tờ xuất trình khi xuất cảnh, nhập cảnh. Ngoài ra, hạn ngạch 
phương tiện thương mại của mỗi nước đối với vận tải qua 
biên giới (không bao gồm phương tiện vận tải hành khách 
tuyến cổ định) là 150 xe. 


Tính đến ngày 31. 12.2015, giữa Việt Nam và Campuchia có 
7 cặp cửa khẩu: Lệ Thanh (Gia Lai) - Oyadav (Andong Pich- 
Rattanakiri); Bu Prăng (Đắc Nông) - O Raing (Mundulkiri); 
Hoa Lư (Bình Phước) - Trapeang Sre (Snoul-Kratie); Xa 
Mát (Tây Ninh) - Trapeing Phlong (Tbong Khmum); Mộc 
Bài (Tây Ninh) - Bavet (Svay Rieng); Tịnh Biên (An Giang) 
- Phnom Den (Takeo); Hà Tiên (Kiên Giang) - Prek Chak (Lork 
- Kam Pot). 


Vai trò của Hiệp định Vận tải đường bộ song 

ẤP phương Việt Nam - Lào và điều kiện để các 
doanh nghiệp hoạt động vận tải đường bộ 
quốc tế Việt Nam - Lào là gì? 

Hiệp định Vận tải đường bộ song phương Việt Nam - Lào 
có vai trò xây dựng một khuôn khổ pháp lý cho phép phương 
tiện vận tải thương mại và phi thương mại vận chuyển hàng 
hóa và người qua lại giữa hai nước, đồng thời tạo thuận lợi 
cho vận tải liên quốc gia cũng như vận tải quá cảnh. 


Hiệp định Vận tải đường bộ song phương Việt Nam - Lào 
đã được bổ sung, thay đổi bằng nhiều Nghị định và Thông 


S6 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


tư, trong đó mới nhất là Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị 
định thư thực hiện Hiệp định ký ngày 31/12/2014. Theo 
đó, điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt 
Nam - Lào, gồm: (ï) Doanh nghiệp đã hoạt động vận tải trong 
nước từ 03 năm trở lên; không bị tuyên bố phá sản hoặc 
không ở trong tình trạng tuyên bố phá sản; (ií) Có số lượng 
phương tiện phù hợp với phương án kinh doanh theo quy 
định; (iii) Có Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế; 
và (ív) Thực hiện việc Đăng ký khai thác vận tải hành khách 
tuyến cố định Việt - Lào theo quy định tại Điêu 17 Thông tư 
số 88/2014/TT-BGTVT. 


Phương tiện vận tải đường bộ chỉ được phép qua lại 
10 cặp cửa khẩu đã được hai bên quy định. Các cửa khẩu 
về phía Việt Nam bao gồm: Tây Trang (Điện Biên); Pa Háng 
(Sơn La); Chiềng Khương (Sơn La); Na Mèo (Thanh Hoá); 
Cầu Treo (Hà Tĩnh); Nậm Cắn (Nghệ An); Cha Lo - đèo Mụ 
Gia (Quảng Bình); Lao Bảo (Quảng Trị); La Lay (Quảng Trị); 
Bờ Y (Kon Tum). 


lái Năng lực cạnh tranh ngành cảng biển Việt 
Nam trong AEC như thế nào? 


Năm 2015, tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống 
cảng biển Việt Nam đạt khoảng 410 triệu tấn, tăng 10% so 


S7 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


với năm 2014. Trong đó, hàng container dự kiến tăng 13% 
đạt 11,5 triệu TEUs. Các chỉ tiêu khác trong khai thác cảng 
biển phấn đấu tăng hơn so với năm 2014. Tuy vậy, thị phần 
vận tải của đội tàu biển Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 10- 
12% tổng sản lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu của Việt Nam 
và các tàu biển Việt Nam chủ yếu mới chỉ hoạt động trên 
các tuyến vận tải gần như Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Về 
trọng tải, đội tàu biển Việt Nam xếp thứ 4 trong 10 nước 
ASEAN và ASEAN là một trong 4 đối tác thương mại hàng 
đầu của Việt Nam. Điếm sáng của vận tải biển Việt Nam năm 
2014 là số lượng tàu container vận tải nội địa đã tăng từ 19 
lên trên 30 tàu, đảm nhận được gần như 100% lượng hàng 
vận tải biển tuyến nội địa. Trong khi, vận tải biển nội địa vẫn 
đang đối mặt với khó khăn do lượng hàng thấp hơn năng 
lực vận tải của đội tàu, giá cước thấp và mất cân đối hàng 
hóa vận tải biển Bắc - Nam. 

Lợi thế biển của Việt Nam không hề thua kém Singapore 
nhưng những gì chúng ta đạt được từ kinh tế biển lại vô 
cùng khiêm tốn so với đảo quốc này. Hiện tại, Việt Nam vẫn 
chưa có cảng trung chuyển container quốc tế. Đó cũng chính 
là một trong những nguyên nhân làm cho Việt Nam chưa thể 
trở thành trung tâm hậu cần cho khu vực và thế giới. 


98 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


JXK Xu hướng phát triển Logistics tại Việt Nam 
hiện tại và tương lai như thế nào? 


Toàn cầu hoá dẫn đến bước phát triển tất yếu của 
Logistics toàn cầu (Global Logistics), nổi bật là xu hướng 
ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng 
phổ biến và sâu rộng hơn trong các lĩnh vực của Logistics. 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử như: 
hệ thống thông tin quản trị dây truyền cung ứng toàn câu, 
công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến v.v... đang ngày 
càng được áp dụng rộng rãi trong kinh doanh bởi vì thông 
tin được truyền càng nhanh và chính xác thì các quyết định 
trong hệ thống Logistics càng hiệu quả. 


Sự phát triển của kênh bán hàng tiện lợi yêu cầu hoạt 
động Logistics có khả năng giao hàng nhỏ lẻ, thường xuyên 
và đúng hẹn cho phép loại bỏ tồn kho tại cửa hàng và tối 
ưu hóa diện tích bán hàng nhưng không để xảy ra trường 
hợp mất doanh số cho hết hàng. Việc đầu tư trang thiết bị 
và phát triển quy trình cho kho bãi dành riêng cho việc đáp 
ứng kênh bán hàng tiện lợi vẫn chưa được quan tâm thực 
hiện. Đặc thù của kênh thương mại điện tử là khả năng bản 
hàng phủ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn thông qua 
mạng Internet. Tân suất giao hàng nhỏ lẻ lớn, độ phủ của 
dịch vụ rộng khắp các tỉnh thành là đặc điểm quan trọng 
của Logistics phục vụ cho kênh thương mại điện tử tập kết 


59 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


hàng ở đâu, tổ chức bán và giao hàng ra sao, dùng phương 
tiện gì để chuyên chở, tự làm hay thuê ngoài? Đó là hàng loạt 
các câu hỏi mà các doanh nghiệp là đại lý phân phối hàng 
hóa ở nông thôn đang gặp phải. Ngoài ra, các doanh nghiệp 
Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng hoạt động thuê ngoài 
LogIstics. 


hà Hành lang Đông - Tây tác động như thế nào 
tới doanh nghiệp Việt Nam? 


Hành lang kinh tế Đông - Tây sẽ trở thành trục vận 
chuyển hàng hóa chủ lực từ Thái Lan qua Lào rồi đến Việt 
Nam, mở ra cơ hội liên kết vùng kinh tế giữa Thái Lan và ba 
nước Đông dương, đặc biệt là vùng duyên hải miền trung 
của Việt Nam với vùng Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Thái Lan 
là một trong những đối tác xuất nhập khẩu lớn với tổng trị 
giá trao đổi thương mại luôn nằm trong 10 các quốc gia có 
quan hệ thương mại lớn nhất với Việt Nam. Năm 2015, tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt mốc 
10 tỷ USD. Lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ 
thuận lợi hơn, chỉ phí vận tải sẽ giảm đặc biệt đối với những 
mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan có thể vận chuyển bằng 
đường bộ. 


Nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy hợp tác với các 
quốc gia lân cận, Ủy ban Bất động sản công nghiệp Thái 


60 


Phân 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Lan (The Industrial Estate Authority of Thailand - IETA) đã 
quy hoạch 13 khu công nghiệp với diện tích 4.800 ha, đa 
số khu công nghiệp năm ở phía Bắc và Đông Bắc. Kết hợp 
được với các dự án về cơ sở hạ tầng của Thái Lan và Lào các 
doanh nghiệp Việt Nam có thể triển khai loại hình vận tải 
đa phương thức, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển, hoạt 
động vận tải cũng thân thiện hơn với môi trường v.v... 


Cơ hội và thách thức đối với các doanh 
nghiệp khi Việt Nam hội nhập về dịch vụ 
trong AEC là gì? 


Cơ hội 


Tự do hoá thương mại dịch vụ sẽ mở rộng cơ hội để 
các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu dịch vụ phân phối, du 
lịch, khách sạn và nhà hàng sang các nước ASEAN vì đây là 
những lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu chính của Việt Nam với 
các nước ASEAN. Việt Nam cũng có cơ hội xuất khẩu dịch 
vụ viễn thông sang các nước ASEAN, đặc biệt là sang Lào, 
Campuchia và Myanmar. 

Các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam có cơ hội mở rộng 
liên doanh liên kết với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
ASEAN thông qua Mode 3 trên thị trường Việt Nam và thị 
trường các nước ASEAN khác. 

Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng sẽ được 


hưởng lợi từ việc cắt giảm các chỉ phí liên quan đến dịch vụ 


61 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


như dịch vụ tài chính, dịch vụ Logistics, dịch vụ giao thông 
vận tải khi Việt Nam hội nhập trong lĩnh vực dịch vụ. 


Thách thức 


Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ Việt Nam còn thấp nên sự cạnh tranh với các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ ASEAN trên thị trường nội địa là 
điều không thể tránh khỏi, đặc biệt trong các lĩnh vực như 
dịch vụ phân phối, dịch vụ tài chính, dịch vụ Logistics, dịch 
vụ vận tải đường biển và dịch vụ chuyên môn. Đối với dịch 
vụ chuyên môn, sự cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên gay gắt 
khi các MRAs trong AEC chính thức có hiệu lực. 


Hiện nay, Việt Nam còn có khá nhiều hạn chế đối với 
Mode 1 cho các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN 1. Điêu 
này chưa phù hợp với yêu cầu trong AEC Blueprint là các 
nước thành viên cần tiến tới xoá bỏ hạn chế trong Mode 1. 
Vì vậy, trong thời gian tới, Việt Nam cân đẩy mạnh hơn nữa 
tự do hoá theo Mode 1. Tuy nhiên, đây là một thách thức lớn 
đối Việt Nam trong bối cảnh trình độ nhân lực cũng như cơ 
sở hạ tầng cho công nghệ thông tin của Việt Nam còn thấp. 

Một thách thức khác đặt ra là Việt Nam cần đẩy mạnh 
hơn nữa tự do hoá Mode 4 theo đúng tỉnh thần của AEC 
Blueprint trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của các nước. Để 
có thể thực hiện hiệu quả tự do hoá Mode 4, điều quan trọng 
là Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguôn nhân 


62 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


lực, nâng cao chất lượng nguôn lao động để có thể tận dụng 
được các cơ hội từ MRAs. Bên cạnh đó, cần nỗ lực cải thiện 
môi trường và chính sách liên quan đến lao động việc làm 
để hạn chế được hiện tượng chảy máu chất xám khi Mode 4 
được thúc đấy tự do hoá hơn nữa trong khu vực. 


Hội thảo Cộng đồng Kinh tế ASEAN cơ hội và thách thức đối với 
doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư 
và phát triển Việt Nam tổ chức 


(Nguồn: Internet) 


63 


HỎI ĐÁP VỀ CÔNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


3. Thuận lợi hóa thương mại 


ẤP, ASEAN đưa ra những biện pháp gì để thực 
hiện thuận lợi hóa thương mại trong AEC? 


Thuận lợi hóa thương mại là chương trình cải cách 
nhằm đẩy mạnh lợi thế thương mại trong khu vực ASEAN 
bằng việc cắt giảm chỉ phí giao dịch. Chương trình đàm phán 
Thuận lợi hóa thương mại trong ASEAN (ATFWP) năm 2008 
đã kêu gọi các quốc gia thành viên nỗ lực trong việc thuận 
lợi hóa thương mại. 


Các biện pháp chủ yếu để tiến hành thuận lợi hóa 
thương mại trong AEC bao gôm: (¡) Thành lập “Một cửa 
ASEAN” (ASEAN Singple Window - ASMW); (ii) Hội nhập hải 
quan thông qua đông bộ hóa thủ tục hải quan và áp dụng 
hải quan điện tử; (iii) Cải thiện quy tắc xuất xứ (ROO) và thủ 
tục tự chứng nhận xuất xứ; (iv) Hài hòa hóa các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn và chứng nhận sự phù hợp; (v) Xây dựng cơ sở 
dữ liệu thương mại ASEAN. 


lá ASEAN đã có những nỗ lực gì trong việc 
thành lập Một cửa ASEAN (ASW)? 


Một cửa ASEAN tạo ra một điểm duy nhất tiếp nhận 
các văn bản và thông tin liên quan đến thương mại; nhờ đó 


64 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


đấy nhanh tốc độ thông quan và giúp giảm thời gian và chỉ 
phí giao dịch. Nghị định thư về khung pháp lý để thực hiện 
ASW đã được các Bộ trưởng Tài chính của các nước ASEAN 
ký kết vào năm 2015. ASW được mong chờ sẽ cải thiện lợi 
thế thương mại và tạo thuận lợi cho dòng chu chuyển hàng 
hóa trong khu vực thông qua việc áp dụng cơ chế trao đổi 
dữ liệu điện tử về hàng hóa thông quan trong ASEAN. Các 
cơ chế Một cửa quốc gia (National Single Window - NSW) 
sẽ liên kết với nhau thông qua ASW cho phép các doanh 
nghiệp nộp tất cả các văn bản giấy tờ liên quan tới hoạt 
động thương mại về cùng một điểm và các cơ quan chuyên 
trách trong ASEAN sẽ xem xét và đưa ra quyết định ở chính 
nơi mà doanh nghiệp làm thủ tục giấy tờ. 


Các nước thành viên ASEAN đã nỗ lực đáng kể trong 
việc xây dựng ASW thông qua việc nỗ lực đảm bảo khả 
năng tương tác và kết nối ổn định của các hệ thống xử lý 
thông tin. ASEAN 6 và Việt Nam đã kích hoạt Cơ chế một 
cửa quốc gia (NSW), trong đó Việt Nam cùng với bốn quốc 
gia khác đã thử nghiệm trao đổi số liệu và thông tin thương 
mại (ATIGA mẫu D) sử dụng nền tảng Một cửa ASEAN thông 
qua Một cửa quốc gia. Ba nước còn lại bao gồm Campuchia, 
Lào và Myanmar hiện đang trong những giai đoạn đầu và đã 
sử dụng hải quan điện tử trong việc nộp giấy tờ, chọn lọc, 
thanh toán thuế và các biên lai thuế. 


65 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


đà Các nước ASEAN đã thực hiện hội nhập hải 
quan như thế nào? 


ASEAN đã đưa ra Kế hoạch chiến lược phát triển hải 
quan (SPCD) giai đoạn 2011-2015 nhằm thực hiện hội nhập 
hải quan trong khu vực ASEAN. Kế hoạch này bao gồm ba 
nhóm nội dung chính. 


Nhóm thứ nhất liên quan đến thủ tục hải quan và thuận 
lợi hóa thương mại, bao gồm các công việc cụ thể sau: 


(ï) Phân loại thuế quan hải quan: Xây dựng và áp dụng 
một Biểu thuế quan chung (AHTN) cập nhật để sử dụng 
trong thương mại nội khối và ngoại khối; 

(ii) Định giá hải quan: Áp dụng Hiệp định định giá hải 
quan của WTO; đồng thời cải thiện khung pháp lý và hoạt 
động thực thi của ASEAN liên quan đến các vấn đề định giá 
hải quan; 

(iii) Xác định nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa: Áp dụng 
các cam kết về nguôn gốc xuất xứ quy định trong ATIGA; 
thực hiện tự chứng nhận xuất xứ; 


(iv) Hải quan điện tử (e-Customs) và hải quan sử dụng 
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Customs); 

(v) Thông quan: Áp dụng các thực tiễn quốc tế tốt nhất 
bao gồm cả mô hình xử lý hàng hóa ASEAN (ACPM) nhằm 
giảm thời gian và chỉ phí trong các giao dịch hải quan; 


66 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


(vi) Quá cảnh: Thực hiện hệ thống quá cảnh hải quan 
ASEAN (ACTS) dựa trên các nguyên tắc tin nhắn điện tử; 
không phân biệt loại hình kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục 
cho những thương nhân xếp hạng rủi ro thấp; sử dụng một 
giấy bảo lãnh cho toàn bộ hành trình; sử dụng một tờ khai 
hải quan quá cảnh duy nhất; 

(vii) Xây dựng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp và 
cộng đông thương nhân; 

(viii) Chương trình hoạt động kinh tế được ủy quyền: 
nhằm tăng cường an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu và 
thúc đẩy thương mại khu vực; 

Nhóm thứ hai liên quan đến việc thực thi và giám sát 
việc tuân thủ các quy định hải quan, bao gồm: 

(ï) Kiểm toán hải quan; 

(ii) Thực thi hải quan và hỗ trợ đa phương; 

(iii) An ninh công và bảo vệ xã hội: tăng cường hợp 
tác khu vực trong việc chống lại các hoạt động thương mại 
phi pháp như buôn bán vũ khí, thuốc phiện, hàng hóa môi 
trường, rác thải nguy hiểm, động vật quý hiếm, đồ cổ, các 
di sản văn hóa và các hoạt động thương mại trái phép khác. 

Nhóm cuối cùng liên quan đến xây dựng năng lực hải 
quan, tập trung vào các hoạt động sau: 

(¡) Cải cách và hiện đại hóa thủ tục hải quan: tăng cường 
chất lượng dịch vụ hải quan và tính nhất quán; 


67 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


(ii) Phát triển và quản trị nguồn nhân lực trong lĩnh vực 
hải quan. 


Thu hẹp khoảng cách phát triển trong hải quan ASEAN. 


Phát triển dịch vụ dựa trên nền tảng tri thức. 


AM ASEAN đã thực hiện cải thiện quy tắc xuất 
xứ như thế nào? 


Theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN(Hiệp 
định ATIGA), hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một 
nước thành viên từ một nước thành viên khác được coi là 
có xuất xứ và đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan trong 
hai trường hợp sau đây: 


(ï) Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
lãnh thổ của một nước thành viên xuất khẩu hoặc 


(ii) Không có xuất xứ thuân túy hoặc không được sản 
xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên xuất 
khẩu, nhưng hàng hóa có hàm lượng giá trị khu vực (RVC) 
không dưới 40% hoặc tất cả nguyên vật liệu không có xuất 
xứ để sản xuất ra hàng hóa đó trải qua quá trình chuyển đổi 
mã số hàng hóa ở cấp độ bốn số của hệ thống hài hòa. Nếu 
RVC của nguyên liệu nhỏ hơn 40%, hàm lượng này sẽ được 
cộng gộp theo đúng tỉ lệ thực tế vào hàm lượng nội địa với 
điều kiện RVC đó bằng hoặc lớn hơn 20%. 


68 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


ATIGA cũng quy định về giấy chứng nhận xuất xứ giáp 
lưng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đặc biệt 
là trong các trường hợp chia tách lô hàng, bán một phần lô 
hàng vào nước nhập khẩu trung gian, phân phối tiếp một 
phân lô hàng sang các nước thành viên tiếp theo. Hàng hóa 
có xuất xứ trong khu vực duy trì được tình trạng xuất xứ của 
nước xuất khẩu ban đầu, tránh tình trạng mất xuất xứ tại 
nước thành viên trung gian bằng cách cho phép tổ chức C/O 
của các nước trung gian được cấp C/O giáp lưng. 


Từ năm 2012, các quốc gia thành viên cũng thiết lập cơ 
chế tự cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; theo đó cho 
phép những người thực sự tham gia vào các hoạt động kinh 
tế như người xuất khẩu, thương nhân, người sản xuất khi 
đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết được phép tự cấp 
chứng chỉ xuất xứ hàng hóa cho mình thay vì phải xuất trình 
một chứng nhận xuất xứ do Nhà nước cấp. Hiện nay, cả 10 
nước thành viên ASEAN đã tham gia vào một trong hai dự 
án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ. Theo dự kiến, đến năm 
2015, cơ chế tự cấp giấy chứng nhận xuất xứ sẽ được áp 
dụng rộng rãi trong toàn khu vực ASEAN. 


ASEAN đã thực hiện việc hài hòa hóa tiêu 

JAK chuẩn, quy chuẩn và chứng nhận sự phù 
hợp như thế nào? 

ASEAN đã tiến hành đồng bộ hóa tiêu chuẩn thông qua 

ba hoạt động chính: (¡) Hòa hợp tiêu chuẩn; (ii) Phát triển 


69 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA); (iii) Và đồng bộ 
hóa quy trình đánh giá giữa các nước thành viên về các rào 
cản kỹ thuật trong thương mại (TBT). 

Đối với việc thực hiện hòa hợp các bộ tiêu chuẩn, từ 
năm 1997, ASEAN đã hòa hợp việc xác định và quản lý 20 
sản phẩm thuộc nhóm ưu tiên. Theo đó, 58 tiêu chuẩn áp 
dụng cho các trang thiết bị điện và 3 tiêu chuẩn áp dụng 
cho các sản phẩm từ cao su đã được hòa hợp. Quy trình trên 
cũng được áp dụng tương tự đối với các sản phẩm trong 
ngành dược. Việc hòa hợp, đồng bộ hóa các tiêu chuẩn của 
lĩnh vự ưu tiên cũng đang được thực hiện. 


Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (Mutual Recognition 
Agreements - MRAs) là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên 
cùng thừa nhận hoặc chấp nhận các yếu tổ dùng để đánh giá 
tiêu chuẩn hàng hóa. Thỏa thuận này làm giảm yêu cầu một 
sản phẩm phải trải qua nhiều quá trình kiểm tra khác nhau 
để có thể được lưu hành tại các quốc gia ASEAN, góp phần 
nâng cao độ tin cậy của các sản phẩm gia nhập thị trường. 
Hiện nay, ASEAN đã có ba bộ MRAs chuyên ngành áp dụng 
cho ngành điện, điện tử (EEE), ngành dược và sản phẩm mỹ 
phẩm. MRAs cho các sản phẩm như ô tô, thực phẩm chế biến 
và xây dựng đang trong quá trình triển khai. 

Đối với việc đồng bộ hóa quy trình đánh giá giữa các 
thành viên về rào cản kỹ thuật trong thương mại, ASEAN đã 
hài hoà các quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm mỹ phẩm và 


70 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


ngành điện, điện tử. Việc hòa hợp quản lý kỹ thuật đối với 
các ngành sản xuất sản phẩm nông nghiệp, ô tô, dụng cụ y 
tế, ngành y học cổ truyền và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cũng 
đang được thực hiện. 


li ASEAN đã xây dựng cơ sở dữ liệu thương 
mại ASEAN như thế nào? 


Thương mại nội khối cũng được thúc đấy thông qua việc 
thiết lập cơ sở dữ liệu thương mại ASEAN (ATR). ATR cung 
cấp các thông tin liên quan đến thương mại như thuế MEN, 
thuế ưu đãi theo ATIGA và các FTAs của ASEAN, quy tắc xuất 
xứ, các biện pháp phi thuế quan, các quy định hải quan và 
thương mại quốc gia. ATR cũng đưa ra các thông tin liên 
quan đến quy trình, yêu cầu giấy tờ, quy định hành chính, 
các trường hợp thực hành tốt và danh sách các thương nhân 
được chấp nhận. ATR giúp làm giảm chi phí kinh doanh, 
thúc đẩy tính minh bạch và gia tăng lòng tin của nhà đầu tư. 
ATR đồng thời là một kênh hỗ trợ giám sát việc áp dụng các 
biện pháp phi thuế quan giữa các nước ASEAN. 


Trong năm 2010, ASEAN đã thông qua mô hình dữ liệu 
ASEAN (ADM) với khả năng hòa hợp dữ liệu của 13 mẫu 
giao dịch thương mại khác nhau trong ASEAN và cho phép 
các quốc gia thành viên sử dụng ngôn ngữ chung để trao đổi 
dữ liệu điện tử. Theo đó, các nước thành viên đang cập nhật 


71 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


mồ hình dữ liệu của mình dựa vào mô hình dữ liệu cập nhật 
nhất của tổ chức hải quan thế giới. 


Việt Nam đã cam kết và thực hiện cam kết 
như thế nào để thuận lợi hóa thương mại 
trong AEC? 


Việt Nam tham gia tất cả các sáng kiến trong ASEAN 
nhằm thuận lợi hóa thương mại như xây dựng một cửa quốc 
gia, hội nhập và hiện đại hóa hải quan, áp dụng tự chứng 
nhận xuất xứ, xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại, tham gia 
ký kết các hiệp định công nhận lẫn nhau, hài hòa hóa tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,... 


Trên thực tế, Việt Nam đã nỗ lực triển khai cơ chế một 
cửa quốc gia (NSW) từ năm 2005 nhằm tạo thuận lợi tối đa 
cho thương mại. Tháng 11/2014, Việt Nam đã kết nối NSW 
đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh tại các 
cảng biển quốc tế (Hải Phòng, thành phổ Hồ Chí Minh, Bà 
Rịa - Vũng Tàu). Ngày 08/9/2015, Việt Nam công bố chính 
thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật 
Cơ chế một cửa ASEAN (ASW!). Đến nay, đã có 09 Bộ kết nối 
NSW và Việt Nam là một trong năm quốc gia đầu tiên ở Đông 
Nam Á thực hiện kết nối kỹ thuật ASW với thông tin được 
trao đối là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN. Trong 
giai đoạn thí điểm đầu tiên, có tổng cộng 18 thủ tục được 
lựa chọn đưa vào ASW để thực hiện đơn giản hóa và hài hòa 


2 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


hóa thủ tục. Trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo dự kiến 
sẽ có thêm 43 thủ tục hành chính được đơn giản hóa. 

Đối với việc hội nhập và hiện đại hóa hải quan, Việt Nam 
về cơ bản đã rút ngắn thời gian thông quan và giảm các yêu 
cầu về giấy tờ kê khai. Trong thời gian qua, ngành Hải quan 
đã đầu tư nhiêu dự án quan trọng liên quan đến việc hiện 
đại hoá ngành, trong đó phải kể đến là dự án “Thông quan 
điện tử”, “Hệ thống thông quan tự động” và sử dụng chữ 
ký điện tử. Từ ngày 01/4/2014, Việt Nam đã chính thức áp 
dụng trên diện rộng phương thức thông quan điện tử với 
sự vận hành của hệ thống VNACCS/VCIS. Tính đến tháng 
06/2014, 85% chỉ cục hải quan trong cả nước áp dụng hải 
quan điện tử; 96% (tương đương 49.700) doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu sử dụng hải quan điện tử; 93,2% (tương 
đương 5,4 triệu) tờ khai hải quan đã được thực hiện theo cơ 
chế điện tử. Việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử về cơ bản 
đã đạt được các mục tiêu như rút ngắn thời gian thông quan 
và giảm các yêu cầu về các giấy tờ kê khai cho doanh nghiệp, 
giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp. 
Thời gian thông quan giảm đáng kể, chỉ từ 5-10 phút đối với 
hàng hóa thuộc luông xanh (hơn 60% số lượng các lô hàng 
rơi vào luông xanh)®. 
® Nguyễn Hồng Sơn. 2014. Cộng đông Kinh tế ASEAN trong bối cánh mới của thế giới và sự 


tham gia của Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình KH&CN trọng điểm 
cấp nhà nước KX.01/11-15. 


VI, 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Bên cạnh các nội dung trên, Việt Nam cũng nỗ lực đơn 
giản hoá hệ thống cấp giấy phép, giấy chứng nhận bao gồm 
giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ 
(C/O), giấy chứng nhận vệ sinh kiểm dịch, giấy chứng nhận 
an toàn thực phẩm. Các nỗ lực này thể hiện qua hệ thống 
eCoSys (hệ thống xin cấp C/O qua internet) cũng như việc 
cấp phép nhập khẩu tự động. Việt Nam đã cơ bản hoàn tất 
thủ tục phê duyệt trong nước để chính thức tham gia Dự án 
thí điểm thứ hai về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. 


JXK Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam từ thuận 
lợi hóa thương mại? 


Việc thực hiện đây đủ và thành công các biện pháp 
nhằm thuận lợi hóa thương mại giúp làm giảm chỉ phí giao 
dịch, tăng tính mỉnh bạch trong thương mại; từ đó làm tăng 
cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam. 


Việc đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn chất lượng về sản 
phẩm của ASEAN giúp làm tăng khả năng cạnh tranh cho 
sản phẩm, đảm bảo chỗ đứng cho doanh nghiệp ở thị trường 
chung cũng như gia tăng khả năng thâm nhập thị trường thể giới. 

Thuận lợi hóa thương mại tạo động lực cho doanh 
nghiệp thay đổi, cải tiến quy trình sản xuất và hướng tới áp 
dụng quy định về sản phẩm chung của ASEAN nhằm tăng 
năng suất và năng lực cạnh tranh. 


74 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


ÁN Thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam từ 
thuận lợi hóa thương mại? 


Thách thức lớn đối với Việt Nam là khoảng cách về trình 
độ phát triển kinh tế cũng như năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp Việt Nam so với doanh nghiệp của ASEAN-6 
còn nhiều khác biệt. Nếu doanh nghiệp Việt Nam không bắt 
kịp đà hội nhập, cải tổ sản xuất theo quy định chung, các sản 
phẩm từ Việt Nam sẽ không đáp ứng được các yêu câu về 
kỹ thuật và do đó có khả năng không thể cạnh tranh trên thị 
trường khu vực. 


Ngoài ra, sự thiểu hiếu biết vê thông tin hội nhập cũng 
gây nên khó khăn trong việc hội nhập của doanh nghiệp 
trong AEC. Do đó, thường xuyên cập nhật và nắm rõ các 
quy định về thuận lợi hóa thương mại là chìa khóa để giúp 
doanh nghiệp hội nhập thành công. 


75 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới AEC” 


(Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) 
4. Tự do hóa đầu tư 


Nội dung và lộ trình tự do hóa đầu tư trong 
AEC là gì? 


Bên cạnh tự do hóa thương mại, tự do hóa đầu tư là một 
hoạt động thiết yếu để xây dựng một thị trường và cơ sở sản 
xuất thống nhất trong ASEAN. 

Mục tiêu của việc thực hiện tự do hóa đầu tư trong AEC 
là tạo ra một cơ chế đầu tư tự do, mở cửa và không phân 
biệt đối xử trong ASEAN, thông qua (ï) Từng bước tự do 
hóa đầu tư; (ii) Tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và các khoản 


76 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


đầu tư của họ; (iii) Cải thiện tính minh bạch và khả năng dự 
đoán của các quy tắc, quy định và thủ tục đầu tư; (iv) Xúc 
tiến, hợp tác tạo ra môi trường đâu tư thuận lợi và thống 
nhất. Theo lộ trình đề ra, ngoại trừ Lào và Campuchia hoàn 
thành cắt giảm và xóa bỏ các hạn chế đầu tư vào năm 2015, 
tám nước còn lại sẽ hoàn thành các cam kết tự do hóa đầu 
tư vào năm 2014. 


Nỗ lực không ngừng của ASEAN để tạo ra môi trường 
đầu tư rộng khắp và ưu đãi hơn qua đó thúc đấy các dòng 
đầu tư và hấp dẫn các nhà đầu tư hơn nữa. Không chỉ gia 
tăng FDI từ các nhà đầu tư ngoại khối, tự do hóa đầu tư 
đồng thời gia tăng hoạt động đầu tư nội khối ASEAN. Tự do 
hóa đầu tư trong AEC giúp nâng cao sự tự tin của các nhà 
đầu tư nội khối và khuyến khích hơn nữa hoạt động đầu 
tư nội khối, đặc biệt đầu tư của các công ty xuyên quốc gia 
trong ASEAN và mở rộng hoạt động đầu tư của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), thúc đẩy sự đóng góp của họ đối 
với tình hình phát triển kinh tế và hội nhập khu vực ASEAN. 


ẤT Tự do hóa đầu tư trong khuôn khổ AEC được 
thực hiện thông qua cúc Hiệp định cơ bản nào? 


Tự do hóa đầu tư trong AEC được quy định trong Hiệp 


định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA), có hiệu lực từ ngày 
29/3/2012. ACIA được kế thừa và điều chỉnh từ Hiệp định 


?7 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Khuyến khích và bảo hộ đầu tư ASEAN năm 1987 (AIGA) 
và Hiệp định Khung về hoạt động đầu tư ASEAN (AIA) năm 
1998 để phù hợp với điêu kiện mới và nhu cầu hội nhập 
trong tâm nhìn ASEAN 2020. Tự do hóa đầu tư trong AEC 
thể hiện nỗ lực của ASEAN để tạo ra một môi trường đầu tư 
thuận lợi, ưu đãi hơn nhằm tăng hoạt động đầu tư nội khối 
cũng như thu hút thêm luông vốn đầu tư từ bên ngoài. 


XU ACIA đã phát triển hơn so với AIGA (1987) 
và AIA (1998) ở những điểm nào? 


ACIA có một số điểm mới và tiến bộ hơn so với hai hiệp 
định AIGA và AIA. Cụ thế, (¡) ACIA nhắc lại các điều khoản 
trong AIGA và A[IA; (ii) Điều chỉnh căn cứ vào các điều khoản 
của hai hiệp định trước đó và căn cứ vào thực tiễn đầu tư 
quốc tế; (iii) Bao gồm các điều khoản định hướng cho bốn 
vấn đề chính là tự do hóa, bảo vệ, thuận lợi hóa và thúc đẩy 
đầu tư. 


Đặc biệt, ACIA có phạm vi điều chỉnh được mở rộng hơn 
so với hai hiệp định trước đó. Hiệp định này hiện được áp 
dụng đối với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, 
thủy sản, lâm nghiệp, khai khoáng và khai thác đá cùng các 
dịch vụ liên quan. ACIA ngay lập tức dành ưu đãi như nhau 
cho nhà đầu tư ASEAN và nhà đầu tư nước ngoài tại ASEAN; 
trong khi đó AIA dành ưu đãi cho nhà đầu tư ASEAN trước, 


78 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


sau đó mới đến nhà đầu tư nước ngoài tại ASEAN vào năm 
2020. Các lĩnh vực, dịch vụ có thể phát sinh trong tương lai 
cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp định. Các điêu 
khoản toàn diện của ACIA giúp bảo vệ tốt hơn các hoạt động 
đầu tư và nâng cao sự tự tin của nhà đầu tư trong khu vực. 
ACIA cũng bao gồm các điều khoản mới về giải quyết tranh 
chấp phát sinh liên quan tới nhà đầu tư trong nước, chuyển 
giao và đãi ngộ đầu tư. 


9 Các nguyên tắc của Hiệp định Thương mại 
toàn diện ASEAN (ACIA) là gì? 
ACIA có tám nguyên tắc bao gồm: 


Thúc đẩy tự do hóa, bảo vệ, xúc tiến và thuận lợi hóa 
đầu tư; 


Đem lại lợi ích cho cả nhà đầu tư ASEAN và nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư tại ASEAN; 

Tiếp tục duy trì quy tắc đối xử tối huệ quốc và đối xử ưu 
đãi giữa các thành viên; 

Không hồi tố các cam kết đã đạt được trong AIA và AIGA; 

Dành đối xử đặc biệt và ưu đãi cho các thành viên mới 
(CLMV); 

Dành sự linh hoạt cho các nước thành viên trong các 


vấn đề nhạy cảm; 


79 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Có sự đối xử nhân nhượng lẫn nhau giữa các nước 
thành viên; 
Cho phép Hiệp định mở rộng phạm vi đối tượng sang 
các lĩnh vực khác trong tương lai. 


li Tình hình thực hiện tự do hóa đầu tư của 
ASEAN như thế nào? 


Hiện nay, toàn bộ 10 quốc gia thành viên ASEAN đã hiện 
thực hóa chế độ đầu tư mở với các hạn chế đầu tư tối thiểu, 
hoàn thành hài hòa hóa các biện pháp đầu tư và tạo thuận 
lợi cho đầu tư. 


Các nước ASEAN đạt được những kết quả nhất định như 
xuất bản Sách hướng dẫn đầu tư cho doanh nghiệp, Báo cáo 
đầu tư ASEAN hàng năm; tổ chức các hội thảo, diễn đàn về 
xúc tiến đầu tư; xây dựng trang thông tin ASEAN về đầu 
tư;... Tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 46 tổ 
chức tại Myanmar, các nước ASEAN đã ký kết Nghị định thư 
về quy trình chỉnh sửa hoặc thay đổi các bảo lưu của Hiệp 
định Đâu tư toàn diện ASEAN (ACIA) theo hướng sẽ dỡ bỏ 
dần các bảo lưu này. 

Kể từ khi ACIA có hiệu lực đến nay các nước ASEAN tập 
trung cắt giảm và loại bỏ dần các biện pháp trong danh mục 
bảo lưu của mình, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi 
trường đầu tư tự do và mở cửa vào năm 2015. ASEAN đông 


80 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


thời xây dựng một mô thúc để tiếp tục xoá bỏ các rào cản đầu 
tư, cải thiện các quy định đầu tư. Việc tạo thuận lợi cho đầu 
tư, xúc tiến đầu tư được chú trọng tăng cường thông qua 
sáng kiến liên kết website của các tổ chức đầu tư, phát triển 
và phổ biến các ấn phẩm về đầu tư, thực hiện các hội thảo 
về đầu tư. 


Việt Nam đã có những thay đổi gì về khung 

VẤN pháp lý để triển khai các cam kết tự do hóa 
và thuận lợi hóa đầu tư trong khuôn khổ 

các hiệp định tự do hóa đầu tư của ASEAN? 
Việt Nam được đánh giá là một trong những nước thực 
hiện nghiêm túc các cam kết trong Hiệp định Đầu tư toàn 
diện ASEAN (ACIA). Việt Nam đã rà soát và điêu chỉnh các 
văn bản pháp luật phù hợp với cam kết. Luật Đầu tư được 
thông qua năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006, thay 
thế Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 và Luật Khuyến 
khích đầu tư trong nước năm 1998 là một bước tiến quan 
trọng trong việc tạo ra một môi trường đầu tư tự do, thông 
thoáng, thuận lợi và cạnh tranh hơn tại Việt Nam. Luật Đầu 
tư 2005 đã mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, 
kinh doanh của các nhà đầu tư, xóa bỏ các rào cản không phù 
hợp với thông lệ kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của 
Việt Nam. Cùng với Luật Doanh nghiệp được thông qua và 
có hiệu lực thi hành vào 2006, đánh dấu một chặng đường 
20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã xây dựng 


81 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


được một khung pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp áp dụng 
thống nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phân kinh tế. 


Đối với một số lĩnh vực cụ thể mà trước đó đầu tư nước 
ngoài bị hạn chế như ngân hàng, giáo dục - đào tạo..., Việt 
Nam cũng ban hành những văn bản pháp luật mới nhằm 
điều chỉnh cho phù hợp với cam kết như Luật Tổ chức tín 
dụng (2010), Nghị định số 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài 
chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, Nghị định số 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của 
nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục,...Trong lĩnh vực bán lẻ, 
Việt Nam nới lỏng các quy định về kiểm tra nhu cầu kinh 
tế (ENT) đối với việc thành lập các cửa hàng bán lẻ của các 
doanh nghiệp nước ngoài. Những điêu chỉnh trên tạo cơ 
sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường kinh doanh theo 
hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa 
các nhà đầu tư, phù hợp với những cam kết của Việt Nam 
trong các Hiệp định đầu tư trong khối ASEAN. 


Đến năm 2014, Việt Nam tiếp tục điều chỉnh và thông 
qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Luật Đầu tư năm 
2014 được đánh giá là có tỉnh thần mở hơn, phạm vi điều 
chỉnh rõ ràng hơn so với Luật Đầu tư năm 2005. Việc điều 
chỉnh Luật hướng tới môi trường đầu tư ngày càng tự do, 
mở cửa, không phân biệt đối xử thông qua: (ï) Mở rộng lĩnh 
vực cho phép đầu tư; (ii) nâng cao mức độ đảm bảo đầu tư; 


82 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


(iii) áp dụng thống nhất các quy định đối với nhà đầu tư 
thuộc mọi thành phần kinh tế và (iv) minh bạch hóa, thuận 
lợi hóa và đơn giản hóa thủ tục liên quan đến đầu tư. 


Trong năm 2014-2015, Việt Nam cũng thông qua và 
thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ vê những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với mục tiêu ngắn hạn là 
trong năm 2015 sẽ đạt mức trung bình của ASEAN-6. 


bnÍ Những điểm nổi bật của Luật Đầu tư 2005 
và Luật Đầu tư 2014 là gì? 


Một số điểm nổi bật của Luật Đầu tư 2005 có thể kế đến: 


(¡) Chính sách đảm bảo đầu tư: Đảm bảo quyền sở hữu 
đối với tài sản hợp pháp của nhà đầu tư; không bị tịch thu, 
quốc hữu hóa; nhà đầu tư được lựa chọn ưu đãi theo hướng 
thuận lợi nhất nếu có sự thay đổi về chính sách, pháp luật; 
áp dụng nguyên tắc “không hồi tố” theo thông lệ quốc tế; áp 
dụng theo quy định của điều ước quốc tế nếu điều ước quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định 
của luật đầu tư trong nước. 

(ii) Thủ tục gia nhập thị trường: Các thủ tục liên quan 
đến đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh, điều chỉnh hoạt động 
đều được điều chỉnh theo hướng ngày càng cởi mở và thuận 
lợi hơn cho nhà đầu tư. Ví dụ nhà đầu tư có giấy phép đầu tư 


83 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


thì không cần giấy phép đăng ký kinh doanh nữa (trước đây 
là hai thủ tục khác nhau); Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về 
tính trung thực của dự án mà không cần đến sự thẩm tra của 
Nhà nước,... Ngoài ra, các thủ tục đầu tư được quy định cụ 
thể trong Luật giúp rút ngắn thời gian xin giấy phép đầu tư. 


(iii) Lĩnh vực đầu tư: Luật quy định rõ ba nhóm bao gồm 
lĩnh vực ưu đãi đầu tư; lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh 
vực cấm đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài được tự do đầu tư 
vào các lĩnh vực còn lại ngoài các lĩnh vực cấm đầu tư và lĩnh 
vực đầu tư có điều kiện. 


Tiếp sau đó, Luật Đầu tư 2014 đã tách nội dung đăng ký 
kinh doanh của doanh nghiệp ra khỏi giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư, chỉ điều chỉnh các dự án đầu tư, còn việc thành lập 
doanh nghiệp do Luật Doanh nghiệp điều chỉnh. Các ngành 
nghề cấm đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều kiện cũng 
được quy định cụ thể chứ không quy định chung chung theo 
lĩnh vực như Luật Đầu tư 2005. Đây là một bước tiến quan 
trọng, giúp mở rộng hoạt động đầu tư cho nhà đầu tư. Ngoài 
ra, trước đây tất cả các dự án đầu tư có vốn nước ngoài dù 
chỉ là 1% vốn điều lệ cũng phải xin giấy chứng nhận đầu tư. 
Tuy nhiên, với Luật Đâu tư 2014 chỉ những dự án mà nhà 
đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ mới phải 
xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các dự án có vốn FDI 
khác được đối xử như dự án trong nước, không cần xin giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời hạn cấp giấy chứng nhận 


84 


Phân 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


đăng ký đầu tư quy định trong Luật Đầu tư 2014 cũng được 
rút ngắn đáng kể so với Luật Đầu tư 2005. 


Danh sách bảo lưu của Việt Nam đối với các 
I*N quy định trong ACIA như thế nào? Việt Nam có 
dự kiến tháo gỡ danh sách bảo lưu hay không? 


Cũng giống như các nước thành viên ASEAN khác, Việt 
Nam có một danh sách bảo lưu đối với các quy định trong 
ACIA. Quy tắc Đối xử quốc gia và quy định về quản lý cấp cao 
và hội đồng quản trị sẽ không áp dụng đối với một số các 
hoạt động nhất định, bao gồm: (¡) Tuyển dụng người nước 
ngoài; (ii) Đầu tư gián tiếp; (iii) Việc thành lập, mua lại, tổ 
chức và hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài; (iv) Doanh 
nghiệp nhà nước; (v) Các lĩnh vực thuộc danh sách đầu tư 
có điều kiện; (vi) Đối xử ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa; (vii) Bảo đảm an ninh lương thực; (viii) Các điêu 
kiện quy định trong giấy phép đầu tư được cấp trước khi có 
ACIA; (ix) Hoạt động giao cho doanh nghiệp được chỉ định 
nay được tự do hóa cho doanh nghiệp khác; (x) Và các biện 
pháp liên quan đến đất đai, tài sản và tài nguyên thiên nhiên 
gắn liền với đất. 

Ngoài ra, Việt Nam không cấp giấy phép đầu tư cho nhà 
đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực cụ thể trong phạm 
vi điều chỉnh của ACIA. Ví dụ như một số vật liệu xây dựng, 
vật liệu nổ và một số lĩnh vực dịch vụ liên quan đến sản xuất 
khí công nghiệp; nuôi trồng, sản xuất và chế biến động thực 


85 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


vật quý hiếm; khai thác rừng tự nhiên; nuôi trồng, khai thác 
thủy hải sản, sản hô và ngọc trai tự nhiên;... 


Đầu tư trong lĩnh vực nhạy cảm như dầu khí, khai thác 
khoáng quý hiếm cần được sự đồng ý của Chính phủ Việt 
Nam. Nhà đầu tư trong nước cũng được ưu tiên trong một 
số lĩnh vực như sản xuất thiết bị nổ công nghiệp, vật liệu xây 
dựng và sản xuất ô tô, xe máy. 


Có thể nói, Việt Nam được đánh giá đã cam kết và thực 
hiện nghiêm túc các cam kết đối với AEC nhằm tạo ra một 
cơ chế đầu tư tự do, thuận lợi và cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, 
danh sách bảo lưu của Việt Nam cũng chỉ ra rằng vẫn còn 
nhiều việc phải làm để xây dựng một môi trường đầu tư 
thật sự tự do và bình đẳng. Trong tầm nhìn AEC sau 2015, 
việc giảm dần dẫn tới xóa bỏ danh sách bảo lưu là một trong 
những nội dung cần được các nước đàm phán để việc tự do 
hóa đầu tư trong khối ASEAN trở nên thực chất hơn. Theo 
thông tin từ bộ Công Thương, Việt Nam đang trong giai đoạn 
xây dựng các cơ sở pháp lý để xem xét quá trình xóa bỏ dần 
danh sách bảo lưu này. 


Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam 

JÈÉ đã được cải thiện như thế nào trong thời 
gian qua? 

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) thì từ khi 

xếp hạng Môi trường kinh doanh năm 2005, những cải cách 


86 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


vê môi trường kinh doanh của Việt Nam theo hướng tích cực, 
góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Việt Nam được 
đánh giá là có nhiều tiến bộ, thực hiện tổng cộng 17 cải cách 
về thể chế hoặc pháp lý ở 10/11 lĩnh vực được đánh giá. Giai 
đoạn 2005 - 2015, Việt Nam có những cải thiện trong một 
số chỉ số như giải quyết thủ tục cấp giấy phép, bảo vệ quyền 
lợi nhà đầu tư, tiếp cận tín dụng, xử lý doanh nghiệp mất 
khả năng thanh toán. Đặc biệt hai năm gần đây, Việt Nam 
có sự cải thiện về thứ bậc xếp hạng tổng thể, đứng ở vị trí 
72 năm 2014 và 78 năm 2015 trong tổng số 189 quốc gia 
được xếp hạng. Trong 10 tiêu chí, những mặt Việt Nam có 
cải thiện là thành lập doanh nghiệp, tiếp cận điện năng, vay 
vốn, nộp thuế và xử lý khi mất khả năng thanh toán. Các tiêu 
chí khác đều đứng yên hoặc tụt hạng. Xin phép xây dựng là 
tiêu chí Việt Nam được đánh giá cao nhất với xếp hạng 12 
trên toàn cầu. Tiêu chí thành lập doanh nghiệp, Việt Nam 
đứng thứ 3 trong khu vực (sau Malaysia và Thái Lan). Một 
số lĩnh vực Việt Nam bị đánh giá rất thấp là nộp thuế, xử lý 
mất khả năng thanh toán và bảo vệ nhà đầu tư nhỏ. 


JÊM Môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 
2015 xếp hạng bao nhiêu? 


Năm 2015, theo cách tính điểm mới của Ngân hàng thế 
giới thì Việt Nam xếp thứ 78 trong tổng số 189 nước được 
xếp hàng. Nếu vẫn tính theo cách cũ thì Việt Nam xếp hạng 


87 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


90/189. Khi so sánh với các nước láng giềng trong khu vực 
như Singapore (9 năm liên xếp thứ nhất), Hàn Quốc (xếp 
thứ 5), Malaysia (xếp thứ 18), Thái Lan (xếp thứ 26), Nhật 
Bản (xếp thứ 29) thì xếp hạng của Việt Nam (78) còn khá 
khiêm tốn. Thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải 
thiện môi trường kinh doanh để có thể bắt kịp với các nước 
trong khu vực. 


JÊÉ Triển vọng thu hút FDI của Việt Nam từ 
ASEAN sau 2015? 


ASEAN là khu vực mang lại lợi nhuận cao và do đó rất 
hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tính trong giai đoạn 2005- 
2011, tỷ lệ lợi nhuận FDI trung bình là 11% trong ASEAN 
trong khi trung bình thế giới là 6,9% và của các nước đang 
phát triển là 9,4%. Việc tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại 
và đầu tư trong AEC khiến ASEAN có cơ hội thu hút được 
luồng vốn FDI nhiều hơn. Dòng vốn FDI ròng vào ASEAN có 
xu hướng tăng, từ khoảng 42,5 tỷ USD năm 2005 lên hơn 
84 tỷ USD năm 2007, vượt quá 100 tỷ USD năm 2011 và đạt 
hơn 122 tỷ USD năm 2013. 


Trong các nước ASEAN, Việt Nam là quốc gia được các 
nhà đầu tư nước ngoài tương đối quan tâm. Tỷ lệ FDI vào 
Việt Nam trong tổng FDI vào ASEAN được cải thiện trong 
thời gian gần đây và bám rất sát với Malaysia và Thái Lan. 


88 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


FDI vào Việt Nam chiếm 9,2%, Malaysia 9,5%, Thái Lan 
10,2% giai đoạn 2008 - 2013. Tính theo chỉ số hiệu quả FDI 
tiếp nhận (Inward FDI Performance Index), khi có tính đến 
độ lớn của nền kinh tế thì Việt Nam là nước có mức độ hấp 
dẫn FDI cao, chỉ xếp sau Singapore và cao hơn mức trung 
bình của ASEAN. Do đó, Việt Nam có cơ hội thu hút được 
luông vốn FDI nhiều hơn từ việc hội nhập vào AEC. 


Xu hướng dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt 
Nam sẽ tiếp tục tăng. Là một thành viên tích cực trong 
ASEAN, triển vọng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - ASEAN là 
hết sức lớn. Hội nhập kinh tế khu vực có tác động tích cực 
tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, và 
là yếu tố quan trọng hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Việt 
Nam đã điều chỉnh Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 
2014, sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở 
Việt Nam đã được Ngân hàng thế giới đánh giá cao, thể hiện 
xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được 
nâng bậc đáng kế trong hai năm 2014 - 2015. Dòng đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã hồi phục từ 2014 và 
tăng mạnh trong năm 2015, trong đó dòng đầu tư từ Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Singapore và các nước ASEAN vẫn chiếm tỷ 
trọng lớn. 


89 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


hi Triển vọng đầu tư trực tiếp của Việt Nam 
sang các nước ASEAN sau 2015 như thế nào? 


Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam sang các nước 
ASEAN sẽ tiếp tục tăng tuy nhiên sẽ tập trung vào những 
thị trường truyền thống như Lào, Campuchia, Malaysia và 
có xu hướng gia tăng vào Myanmar do áp lực cạnh tranh 
với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cao, năng lực cạnh 
tranh tại các thị trường đã phát triển còn hạn chế. Đầu tư ra 
nước ngoài của Việt Nam vẫn tập trung ở các lĩnh vực khai 
khoáng và nông, lâm, ngư nghiệp. Hội nhập khu vực với các 
cam kết tự do hóa và thuận lợi hóa đầu tư cũng là động lực 
thúc đẩy mạnh mẽ các công ty theo đuổi các chiến lược mở 
rộng thị trường, tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên của 
các nước láng giềng. 


AEC tác động như thế nào tới khả năng 
tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn 
cầu của Việt Nam? 

AEC với mục tiêu đưa ASEAN thành một khu vực sản 
xuất thống nhất sẽ giúp tạo ra các chuỗi giá trị tích hợp 
trong khu vực và Việt Nam do đó có nhiều cơ hội hơn để 
tham gia vào chuỗi giá trị khu vực. 

Sở đĩ các chuỗi sản xuất và cung ứng tích hợp được hình 


thành trong khu vực là do trình độ phát triển không đồng 


90 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


đều cũng như các lợi thế khác biệt của các thành viên trong 
ASEAN. Trong khi các thành viên mới thường tham gia vào 
chuỗi giá trị ở các công đoạn thấp do có lợi thế về tài nguyên 
và chỉ phí lao động thì các nước phát triển hơn trong khối sẽ 
tham gia ở các công đoạn cao hơn nhờ lợi thế vê công nghệ 
và nhân lực chất lượng cao. Khi các công ty đa quốc gia có 
xu hướng đầu tư chuỗi sản xuất tại ASEAN vì chi phí thấp đi, 
lợi nhuận tăng lên thì các nước thành viên, trong đó có Việt 
Nam có khả năng tham gia nhiều hơn vào chuỗi khu vực và 
xa hơn là chuỗi toàn cầu. 


Thời gian gân đây có thể nhận thấy có một sự dịch 
chuyển chuỗi giá trị. Theo đó, một phần FDI, chủ yếu trong 
lĩnh vực chế biến, chế tạo trước đây đầu tư vào Trung Quốc 
nay đã dịch chuyển sang các nước ASEAN. Hay Việt Nam và 
Campuchia cũng nhận được một luông vốn FDI dịch chuyển 
từ Thái Lan và Malaysia trong lĩnh vực dệt may. Việc dịch 
chuyển này tạo ra luông FDI tăng thêm cho Việt Nam, dù chỉ 
ở giai đoạn thấp trong chuỗi giá trị. 


hnị Thách thức mà Việt Nam phải đối mặt từ tự 
do hóa đầu tư trong AEC là gì? 


Với năng lực cạnh tranh và nguồn lực về vốn còn thấp 


của các doanh nghiệp Việt Nam, hội nhập AEC trong đầu tư 
sẽ ảnh hưởng đến việc sở hữu vốn và do đó là quyên điều 


91 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


hành của doanh nghiệp Việt Nam trong một số ngành và 
trong các công ty có sự tham gia của đối tác nước ngoài. Các 
doanh nghiệp cũng lo ngại về khả năng xảy ra sự thay đối 
chủ sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam với trào lưu Mua 
lại và Sáp nhập đang ngày càng gia tăng. Điều đó dẫn đến các 
doanh nghiệp Việt Nam với trình độ quản trị yếu nên sẽ có 
nhiều khả năng bị phụ thuộc ngày càng nhiều vào các Công 
ty xuyên quốc gia (TNGs) và các tập đoàn lớn. 


Tất nhiên, việc các doanh nghiệp trong nước cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ cho các TNCs, các doanh nghiệp FDI tại 
Việt Nam là một phương thức để Việt Nam tham gia vào 
chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Tuy 
nhiên, điều đáng bàn là Việt Nam đang chủ yếu tham gia vào 
các công đoạn có giá trị gia tăng thấp, bao gôm cả những 
trong những ngành công nghiệp Việt Nam vốn được coi là 
có lợi thế so sánh như dệt may, giày dép và một số ngành gia 
tăng xuất khẩu mạnh của Việt Nam trong những năm gần 
đây như máy móc thiết bị, hàng điện tử... Hầu hết các doanh 
nghiệp Việt Nam đang lựa chọn tham gia vào chuỗi giá trị 
với tư cách là các OEM (nhà sản xuất gia công), sản xuất theo 
đơn đặt hàng với mẫu mã thiết kế có sẵn hoặc nhập khẩu các 
linh liện để lắp ráp hàng xuất khẩu. Với ngành nông nghiệp, 
sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn câu cũng 
đang ở những khâu có giá trị thấp. Là một quốc gia đang 


92 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


phát triển xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất, xuất khẩu gạo và cà 
phê thứ nhì thế giới song Việt Nam mới chỉ tham gia vào quy 
trình tạo ra giá trị ở hoạt động sản xuất như thu gom và sơ 
chế để xuất khẩu. Có thể trong thời điểm hiện nay, việc đóng 
góp vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu dựa vào nguồn lao 
động rẻ và tài nguyên dồi dào là một lựa chọn khả thi để các 
doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm và công nghệ, 
nhưng trong tương lai gần các doanh nghiệp Việt Nam cần 
thay đổi quan điểm và dân thay đổi chiến lược để có thể tạo 
ra các sản phẩm thương hiệu riêng, tham gia vào các công 
đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực. 


FDI vào Việt Nam hiện nay tập trung chủ yếu ở lĩnh vực 
công nghiệp chế biến, chế tạo và chỉ thực hiện các công đoạn 
thấp nhất trong chuỗi giá trị khu vực do Việt Nam có lợi 
thế về lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên. Theo thời 
gian, các lợi thế này có thể chuyển tiếp sang các nước khác 
trong tiểu vùng như Campuchia, Lào và Myanmar khiến Việt 
Nam mất lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn thấp của mạng/ 
chuỗi. Trong khi đó, Việt Nam lại chưa có đủ điều kiện để 
tham gia vào các vị trí cao hơn. 


Chất lượng và năng suất lao động của Việt Nam còn 
thấp so với một số nước trong khu vực. Theo đánh giá của 
tổ chức lao động quốc tế ILO (2014), năng suất lao động 
của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất châu Á với chưa đến 
20% lực lượng lao động được đào tạo chuyên môn và có 


93 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


đủ kỹ năng đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Năng suất lao 
động của Việt Nam chỉ bằng 1/5 so với Malaysia, 2/5 Thái 
Lan và 1/15 Singapore. Còn theo xếp hạng của Báo cáo năng 
lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014, trình độ công nghệ của 
Việt Nam xếp hạng 99/144 quốc gia được xếp hạng; năng 
lực cạnh tranh xếp thứ 68/144, đứng thứ 6 trong khu vực 
Đông Nam Á, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia 
và Philippines. 


Bên cạnh đó, để có thể cạnh tranh được với các nước 
ASEAN trong thu hút FDI, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư. Trong xếp hạng Môi trường kinh doanh năm 
2015, khi so sánh với các nước láng giêng như Singapore (9 
năm liền xếp thứ nhất), Hàn Quốc (xếp thứ 5), Malaysia (xếp 
thứ 18), Thái Lan (xếp thứ 26), Nhật Bản (xếp thứ 29) thì 
xếp hạng của Việt Nam (78) còn khá khiêm tốn. Trong số các 
chỉ tiêu được đưa vào để phân tích, Việt Nam xếp hạng đặc 
biệt thấp ở một số chỉ tiêu như nộp thuế (173), tiếp cận điện 
năng (134), thành lập doanh nghiệp (126), bảo vệ quyên lợi 
nhà đầu tư (117). 


Báo cáo PCI 2014 cũng chỉ ra rằng, đặt trong tương 
quan với các nước cạnh tranh chính trong khu vực, các nhà 
đầu tư trực tiếp nước ngoài đánh giá Việt Nam bất lợi thế 
ở bốn điểm sau đây: (ï) Tham nhũng; (ii) Cơ sở hạ tâng; 
(iii) Dịch vụ công và (iv) số lượng quy định. 


94 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Bên cạnh các thách thức về cạnh tranh thu hút FDI, bản 
thân luông vốn FDI cũng đặt ra những thách thức trong 
công tác quản lý FDI đối với Việt Nam như vấn đề chuyển 
giao công nghệ, tác động lan tỏa của luồng vốn FDI, vẫn đề 
chuyển giá, vấn đề lĩnh vực đầu tư ưu tiên,... 


5, Hội nhập tài chính 


J"h Nội dung hội nhập tài chính trong AEC là gi? 


Kế hoạch tổng thể (AEC Blueprint 2003) sẽ đẩy nhanh 
quá trình tự do hóa hàng hóa, dịch vụ và đầu tư cùng với đó 
là tăng mức độ lưu chuyển của các yếu tố sản xuất như lao 
động, và nổi bật hơn đó là vốn. Do đó, hội nhập tài chính là 
mục tiêu quan trọng của AEC. Hội nhập tài chính trong AEC 
bao gôm những nội dung: 

(¡) Tự do hóa dịch vụ tài chính (FSL) với mục tiêu cung 
cấp nền tảng để đàm phán về dịch vụ tài chính trong AFAS. 

(ii) Tự do hóa tài khoản vốn (CAL) nhằm hướng dẫn các 
thành viên thực hiện tự do hóa tài khoản vốn và đạt được 
dòng vốn tự do hơn. 

(iii) Phát triển thị trường vốn (CMD) với mục tiêu phát 
triển thị trường vốn khu vực, hội nhập thị trường chứng 
khoán ASEAN. 


95 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


(iv) Xây dựng hệ thống thanh toán (PSS) tạo điều kiện 
phát triển các mối liên kết của lĩnh vực tài chính của các 
nước thành viên ASEAN. 


MÀ Tình hình hội nhập tài chính trong AEC như 
thế nào? 


Về tự do hóa dịch vụ tài chính (FSL), gói cam kết thứ 
sáu đang được đàm phán bao gôm các dịch vụ bảo hiểm và 
có liên quan đến bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng và tài chính 
khác. Vì tự do hoá ngân hàng không có nhiều tiến triển, hiện 
các nước đang nỗ lực tìm ra một khuôn khổ chung để cho 
phép các ngân hàng đạt chuẩn ASEAN được phép hoạt động. 


Về tự do hóa tài khoản vốn (CAL), ASEAN thực hiện 
đánh giá lẫn nhau trên nguyên tắc tự do hóa đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) và danh mục đầu tư hoàn thành; thiết 
lập một khuôn khổ chung cho tự do hóa tài khoản vốn; đồng 
thời thiết kế các kế hoạch chỉ tiết từng mốc thời gian cho các 
thành viên. 

Về phát triển thị trường vốn (CMD), các nước ASEAN 
triển khai liên kết giao dịch ASEAN kết nối giao dịch chứng 
khoán của Malaysia, Singapore và Thái Lan; và tập trung 
phát triển thị trường trái phiếu và hỗ trợ các nước CLMV 
trong việc phát triển thị trường vốn. 


96 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Về hệ thống thanh toán (PSS), ASEAN áp dụng các 
tiêu chuẩn chung để phát triển hiệu quả tài chính xuyên 
biên giới; cải thiện môi trường cơ sở hạ tâng và các khoản 
thanh toán hiện hành; và khai thác các tùy chọn của hệ thống 
thanh toán và giải quyết các mối liên kết trong ASEAN. 


So với các mảng hội nhập khác trong trụ cột 1, hội nhập 
tài chính trong AEC vẫn còn tương đối yếu, mức độ sẵn sàng 
để hội nhập tài chính khác nhau giữa các nước ASEAN, đặc 
biệt là giữa hai nhóm nước ASEAN-6 và CLMV. 


Các cam kết và tình hình thực hiện tự do hóa 
MÀ dịch vụ tài chính của Việt Nam trong AEC đối 
với lĩnh vực bảo hiểm như thế nào? 


Việt Nam cam kết khá cao so với các nước thành viên 
ASEAN khi thực hiện tự do hóa theo các cam kết với WTO, 
bao gôm cam kết tất cả các phân ngành nhỏ của lĩnh vực bảo 
hiểm; mở cửa cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài và dự 
án có vốn đầu tư nước ngoài và dịch vụ MAT đối với Mode 
1; không có hạn chế đối với Mode 2 (tiêu dùng ngoài nước); 
và thậm chí cho phép thành lập chỉ nhánh doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ theo Mode 3. 

Cụ thể, Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường trong 
các phân ngành dịch vụ bảo hiểm sau: Bảo hiểm nhân thọ 
(trừ bảo hiểm y tế); Bảo hiểm phi nhân thọ; Tái bảo hiểm 
và nhượng tái bảo hiểm; Trung gian bảo hiểm (môi giới bảo 


b; 


HỎI ĐÁP VỀ CÔNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


hiểm, đại lý bảo hiểm); Các dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm (tư vấn, 
dịch vụ tính toán, đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường). 


Theo cam kết trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, các nhà 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước ngoài được quyên hiện diện 
ở Việt Nam dưới các hình thức: (¡) Văn phòng đại diện (1) 
Liên doanh với đối tác Việt Nam; (iii) Doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài (với những hạn chế vê loại dịch vụ được 
phép cung cấp theo lộ trình); (iv) Chi nhánh (với điêu kiện 
mở sau 11/01/2012 và chỉ nhánh chỉ cung cấp dịch vụ bảo 
hiểm phi nhân thọ). 


Việt Nam đã cam kết cho phép các nhà đầu tư nước 
ngoài được phép lập doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn 
nước ngoài kể từ khi gia nhập, do đó tỷ lệ nắm giữ cổ phần 
của các nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp bảo 
hiểm Việt Nam cũng sẽ là 100%. 


Theo cam kết của Việt Nam trong WTO, các doanh 
nghiệp bảo hiểm nước ngoài không có hiện diện thương 
mại tại Việt Nam được quyền cung cấp các dịch vụ bảo hiểm 
sau cho khách hàng tại Việt Nam: Dịch vụ bảo hiểm cung 
cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam; Dịch vụ tái bảo hiểm; 
Dịch vụ bảo hiểm vận tải quốc tế (vận tải biển, vận tải hàng 
không quốc tế; hàng hóa đang vận chuyển quá cảnh quốc 
tế); Dịch vụ môi giới bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm; Các 
dịch vụ môi giới, tư vấn, tính toán, đánh giá rủi ro, giải quyết 
bồi thường. 


98 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Hiện nay, Việt Nam không được đưa ra hạn chế nào đối 
với hoạt động tái bảo hiểm của các hiện diện thương mại của 
nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm ở Việt Nam. 


dịch vụ tài chính của Việt Nam trong AEC đối 


w Các cam kết và tình hình thực hiện tự do hóa 
với lĩnh vực ngân hàng như thế nào? 


Trong lĩnh vực ngân hàng, Việt Nam đã cam kết mở 
cửa đối với các dịch vụ: Dịch vụ nhận tiền gửi; Dịch vụ cho 
vay (cho vay dưới tất cả các hình thức, bao gôm tín dụng 
tiêu dùng, tín dụng cầm cố thế chấp, bao thanh toán và tài 
trợ giao dịch thương mại); Dịch vụ thuê mua tài chính. 


Theo cam kết, Việt Nam cho phép các ngân hàng nước 
ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam (cung 
cấp cho khách hàng tại Việt Nam nhưng chỉ giới hạn ở các 
dịch vụ sau: Cung cấp thông tin tài chính; Xử lý dữ liệu tài 
chính; Cung cấp phần mêm tài chính; Tư vấn, môi giới, phân 
_ tích tín dụng; Nghiên cứu và tư vấn về đầu tư, danh mục đầu 
tư, mua lại, tái cơ cấu và chiến lược doanh nghiệp. 


Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, các ngân 
hàng nước ngoài được hưởng đối xử tối huệ quốc và đối xử 
quốc gia đầy đủ, tức là các ngân hàng này có quyên thiết lập 
và vận hành các máy rút tiên tự động (ATM) như các ngân 
hàng Việt Nam. Hiện nay đối với các ngân hàng Việt Nam, 
không có hạn chế số lượng các máy rút tiên tự động mà các 


99 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


ngân hàng này được phép lắp đặt. Các tổ chức tín dụng nước 
ngoài cũng được phép phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam 
như các ngân hàng Việt Nam. 


JMÉ Các cam kết và tình hình tự do hóa tài khoản 
vốn của Việt Nam trong AEC như thế nào? 


Việt Nam đã và đang tiến hành thực hiện tự do hóa 
luồng vốn FDI kể từ khi gia nhập ASEAN và WTO nhằm thúc 
đấy thu hút luồng FDI bao gồm: 


(ï) Đa dạng hóa các hình thức FDI: đến nay đã có 8 loại 
hình theo Luật Đâu tư năm 2006. 


(ii) Nới lỏng thời gian hoạt động của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài từ 20 năm lên tới 50 năm và thậm 
chí có thể kéo dài tới 70 năm. 

(iii) Đơn giản hóa các thủ tục cấp phép cho các dự án 
FDI bao gồm rút ngắn thời gian cấp phép cho dự án đầu tư 
và đơn giản hóa các thủ tục đầu tư. 


(iv) Nới lỏng các quy định về chuyển vốn và lợi nhuận 
vê nước, theo đó đánh thuế trên lợi nhuận chuyển tiền về 
nước giảm từ 5-10% xuống còn 0%. 

(v) Thực hiện ưu đãi vê thuế thu nhập doanh nghiệp, 
các loại phí đối với dự án đầu tư nước ngoài tại các vùng có 


100 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các tảng 


điều kiện kinh tế khó khăn hoặc các lĩnh vực trọng điểm của 
Nhà nước. 


Việt Nam cũng đã thực hiện các chính sách nhằm khuyến 
khích luông vốn gián tiếp, bao gồm: 

(ï) Nới lỏng các biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy ra. 

(ï) Nới lỏng tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư nước 
ngoài đối với các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết. 
Đối với các doanh nghiệp niêm yết, các nhà đầu tư nước 
ngoài được sở hữu tối đa 49% cổ phần (đối với các doanh 
nghiệp không thuộc ngành ngân hàng) và 30% cổ phân (đối 
với ngân hàng), đối với các doanh nghiệp chưa niêm yết thì 
tỷ lệ góp vốn cũng được tăng từ 30% lên đến 49% kể từ 
01/6/2009 (đối với các doanh nghiệp không thuộc ngành 
ngân hàng) và 30% (đối với các ngân hàng). 

Việt Nam đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát giao 
dịch vãng lai và đã nới lỏng các giao dịch chuyển vốn của 
các nhà đầu tư nước ngoài và việc vay nước ngoài của các tố 
chức cư trú. Biện pháp quản lý ngoại hối chỉ được áp dụng 
trong một số trường hợp ngoại lệ do Chính phủ quyết định, 
để duy trì an ninh tài chính và tiên tệ quốc gia phù hợp với 
điêu lệ của Quỹ Tiền tệ quốc tế. Chính phủ cam kết bảo đảm 
cân đối nhu cầu ngoại tệ cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu 
tư vào các dự án đặc biệt quan trọng trong các chương trình 
của Chính phủ và hỗ trợ cân đối ngoại tệ cho các dự án cơ sở 


101 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


hạ tầng và một số dự án quan trọng khác trong trường hợp 
các ngân hàng được phép giao dịch ngoại hối không thể đáp 
ứng được tất cả các yêu câu về ngoại tệ. 


VN Việt Nam đã làm gì để phát triển thị trường 
vốn AEC? 


Bộ Tài chính đã trình và được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt các đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến 
năm 2010 và tâm nhìn đến năm 2020, đề án phát triển thị 
trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề án 
phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011- 
2020 và có chương trình hành động của ngành Tài chính 
triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020. 
Tuy nhiên, cho đến nay những đề án này chỉ đặt ra mục tiêu 
chung chung. 


Trong khối ASEAN thì đã có Singapore, Thái Lan và 
Indonesia thông sàn chứng khoán và tạo thuận lợi cho các 
nhà đầu tư giao dịch liên sàn. Việt Nam đang chuẩn bị và sẽ 
cố gắng đến năm 2018 tham gia thông sàn giao dịch chứng 
khoán với các nước thành viên trong AEC. 


Việt Nam cam kết cho phép các công ty chứng khoán 
nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động chứng 
khoán ở Việt Nam dưới các hình thức và điêu kiện sau đây: 


102 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các tảng 


(ï) Văn phòng đại diện (với điều kiện các văn phòng đại 
diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh 
lời trực tiếp); 

(ii) Liên doanh với đối tác Việt Nam (với điêu kiện tỷ lệ 
vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%); 

(iii) Doanh nghiệp chứng khoán 100% vốn nước ngoài 
(kể từ 11/01/2012); 


(iv) Chi nhánh của công ty chứng khoán nước ngoài (kể 
từ 11/01/2012 và kèm theo điêu kiện hoạt động của chỉ 
nhánh chỉ giới hạn ở cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, 
thanh toán và thanh toán bù trừ chứng khoán, cung cấp và 
chuyển thông tin tài chính, các phần mêm liên quan. 


J,É Cơ hội và thách thức của hội nhập tài chính 
trong AEC đối với Việt Nam là gì? 


Việt Nam đã cam kết khá cao so với các nước thành 
viên ASEAN khi thực hiện tự do hóa theo các cam kết lĩnh 
vực bảo hiểm trong khuôn khổ gia nhập WTO. Chính vì vậy, 
hiện nay thị trường bảo hiểm của Việt Nam đã có 57 công 
ty bảo hiểm, gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 
14 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo 
hiểm và 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Số lượng đại lý 
bảo hiểm đạt khoảng 283.593 đại lý. Các công ty bảo hiểm 
nước ngoài từ các nước phát triển đang có xu hướng đầu 


103 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


tư vào ngành Bảo hiểm của Việt Nam vì đây là một trong 
những thị trường bảo hiểm hấp dẫn nhất nhờ có sự tháo 
dỡ rào cản lớn đối với ngành bảo hiểm. Ngoài ra, nhân khẩu 
học của Việt Nam sẽ chuyển dịch về phía nhóm lão hóa (+50 
tuổi) trong thời gian tới nên nhu câu của bảo hiểm nhân thọ 
sẽ tăng dân. 

Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp của Việt Nam 
cũng chưa chủ động vươn ra chiếm lĩnh thị trường trong 
khối ASEAN. Chỉ có Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) đã 
có mặt tại Lào và Campuchia. BSH đang lên kế hoạch đầu tư 
vào thị trường Lào và Campuchia còn PTI cũng đang lên kế 
hoạch đầu tư vào Myanmar và Lào. 

Đối với ngành ngân hàng Việt Nam hiện đang áp đặt giới 
hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%. Những hạn chế 
quyền sở hữu như vậy đã không khuyến khích các ngân hàng 
nước ngoài nắm giữ cổ phần các ngân hàng trong nước vì họ 
sẽ chỉ là cổ đông thiểu số. Cho đến nay, mới có 5 ngân hàng 
100% vốn nước ngoài của các nước ASEAN đã có mặt tại 
Việt Nam gôm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia, 
Ngân hàng Bangkok (Thái Lan), Ngân hàng Phongsavanh 
(Lào), Ngân hàng RHB (Malaysia) và Ngân hàng Rothschild 
Limited (Singapore). Ngoài ra cũng chỉ có 1 Ngân hàng Liên 
doanh Việt Thái (Vinasiam Bank). Tính đến năm 2014, các 
ngân hàng của Việt Nam có chi nhánh tại Lào và Campuchia, 
và có văn phòng đại diện tại Myanmar và Singapore nơi 


104 


Phân 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


được coi là địa bàn hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn và 
nguôn lực của mình. 


Xét về quy mô và mạng lưới thì các ngân hàng Việt Nam 
còn tương đối nhỏ. Đó có thể không là vấn đề nếu xét về thị 
trường nội địa, nhưng thời gian tới khi thị trường mở cửa 
vào năm 2015 và một số giai đoạn sau, thì các ngân hàng 
Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các ngân hàng Đông Nam Á, 
đặc biệt là từ Malaysia, Singapore. Đây là những ngân hàng 
mạnh, có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. 


J," Việt Nam cần có các công tác chuẩn bị gì để 
thực hiện cam kết hội nhập tài chính theo AEC? 
Đối với ngành Bảo hiểm: 

Hội nhập và tự do hóa thị trường bảo hiểm là một nội 
dung không thể tách rời trong tổng thể chiến lược phát triển 
thị trường bảo hiểm Việt Nam. Hội nhập ASEAN được đặt 
trong bối cảnh hội nhập chung với thế giới và tương quan 
chặt chẽ với các tiến trình hội nhập đa phương (WTO), song 
phương (FTA) và hội nhập với các tổ chức quốc tế (IAIS, 
ATRM)... Do đó, quá trình chuẩn bị của Việt Nam đối với tự 
do hóa và hội nhập bảo hiểm trong ASEAN đã và đang được 
Việt Nam triển khai thực hiện một cách chủ động, tích cực, 
bao gôm các nội dung cụ thể như sau: 


105 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


( Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách trong 
lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hướng tới tuân thủ các nguyên 
tắc quản lý, giám sát ICP theo khuyến nghị của IAIS (Hiệp hội 
các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế) và tập trung tháo gỡ khó 
khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng hiệu quả; đơn giản 
hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. 


(ii) Xây dựng các nguyên tắc cơ bản và khuyến khích 
doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thực hiện các chuẩn mực, 
thực hành tối ưu về quản trị doanh nghiệp, bao gôm quản 
trị tài chính, quản trị hoạt động và quản trị nguồn nhân lực. 
Đây là những nội dung cơ bản, cốt lõi, là cơ sở cho doanh 
nghiệp bảo hiểm lành mạnh hóa hoạt động tài chính, tăng 
cường hiệu quả hoạt động và góp phần ổn định thị trường 
chung. 


(iii) Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, 
giám sát. Nội dung này được thực hiện thông qua các chính 
sách đào tạo, bôi dưỡng, tuyển dụng và chính sách đãi ngộ 
hợp lý. 

Đối với các ngân hàng: 

Quy mô và năng suất là rất quan trọng để cạnh tranh 
trên cả thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Do đó, để 
chuẩn bị và thúc đấy quá trình hội nhập ngành ngân hàng 
trong khuôn khổ AEC, Việt Nam cân chủ động (có lộ trình) 
sửa đổi theo hướng nâng cao, tiến tới xóa bỏ giới hạn sở hữu 


106 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


nước ngoài, đồng thời có những ưu đãi về thuế đối với hoạt 
động M&A để khuyến khích quá trình tái cơ cấu hệ thống 
ngân hàng với sự tham gia tích cực của các ngân hàng nước 
khác trong khối. 


Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam 
và các nước ASEAN 11 tháng năm 2015 


(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 


107 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


6. Di chuyển lao động có tay nghề 


J,B Nội dung và lộ trình tự do hóa di chuyển lao 
động trong AEC như thế nào? 


Nội dung: 


Bên cạnh tự do hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ và 
đầu tư, tự do hóa di chuyển lao động có tay nghề cũng là một 
nội dung quan trọng để tiến tới một thị trường và cơ sở sản 
xuất thống nhất trong ASEAN. Trong khuôn khổ AEC, việc 
di chuyển lao động có tay nghề trong các nước ASEAN được 
thúc đẩy thông qua các kênh sau đây: (ï) Tạo thuận lợi cho 
việc cấp thị thực và giấy phép lao động cho chuyên gia và lao 
động có kỹ năng tham gia vào các hoạt động liên quan đến 
thương mại và đầu tư qua biên giới; (ii) Thỏa thuận thừa 
nhận lẫn nhau (MRAs), theo đó chứng chỉ được cấp bởi các 
cơ quan chức năng tương ứng tại một quốc gia sẽ được thừa 
nhận bởi các nước thành viên khác trong khu vực; (iii) Hợp 
tác giữa các trường đại học trong ASEAN (AUN). 

Lộ trình: 

Giai đoạn 2008 - 2009: Hoàn thành các MRA đối với các 
ngành dịch vụ chính, trong đó bao gôm lĩnh vực ưu tiên đến 
hết năm 2008; Phát triển hệ thống năng lực cốt lõi (phù hợp 
về kỹ năng và bằng cấp) đối với các công việc và kỹ năng nghề 
nghiệp với với các lĩnh vực dịch vụ ưu tiên đến hết năm 2009. 


108 


Phân 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Giai đoạn 2014 - 2015: Phát triển hệ thống năng lực cốt 
lõi (phù hợp về kỹ năng và bằng cấp) đối với các công việc 
và kỹ năng nghề nghiệp với tất cả các lĩnh vực dịch vụ đến 
hết năm 2015. 


Lợi ích từ việc hình thành thị trường lao 
„8 động có tay nghề hay kỹ năng cao trong AEC 
là gi? 

Thứ nhất, tạo cơ hội việc làm tốt hơn cho người lao động 
có tay nghề trong ASEAN. Cơ hội việc làm tốt hơn là động 
lực để lao động có tay nghề di chuyển nội khối. Đồng thời, 
khoảng cách địa lý gần nhau giữa các nước ASEAN, mức độ 
hiểu biết lẫn nhau và tính tương đồng về văn hóa khá lớn, 
tiếp cận thuận lợi cũng là điều kiện thuận lợi thúc đấy di 
chuyển lao động trong ASEAN. 


Thứ hai, lao động không có kỹ năng sẽ không được di 
chuyển tự do, cho nên quy định về di chuyển tự do lao động 
có kỹ năng giữa các nước ASEAN tạo ra một phân khúc thị 
trường lao động khá hẹp và có sự sàng lọc đáng kể đối với 
lao động di chuyển. Với quy định này, lao động thiếu kỹ năng 
ít có cơ hội tìm việc làm ở các nước ASEAN và đây là áp lực 
buộc phải đổi mới quá trình đào tạo nghề, trang bị kỹ năng 
cũng như đổi mới hệ thống giáo dục, đào tạo theo đúng yêu 
cầu của thị trường lao động ASEAN. Trong dài hạn sẽ có sự 
chuyển dịch lớn trong cơ cấu lực lượng lao động, đặc biệt là 


109 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


khả năng tăng tỷ trọng lao động qua đào tạo của các nước 
ASEAN. 


Thứ ba, lợi ích thu được của các quốc gia từ việc di 
chuyển này sẽ gia tăng vì lao động có kỹ năng cạnh tranh, 
tạo khả năng nâng cao năng suất lao động, cải thiện đáng kể 
chất lượng công việc cũng như làm giảm chỉ phí lao động có 
kỹ năng. 

Thứ tư, tạo áp lực để các nước thành việc hoàn thiện thể 
chế, điều chỉnh chính sách, quy định cũng như các đạo luật 
khác trước hết để thích nghỉ đồng bộ với quy định về lao 
động của các nước trong ASEAN. Đặc biệt, những yêu câu 
về nguồn nhân lực chất lượng cao trong ASEAN càng khẳng 
định đây là khâu đột phá chiến lược của Việt Nam để tập 
trung nguôn lực nhiều hơn. 


ASEAN đã thực hiện những hoạt động nào 
" nhằm tự do hoá di chuyển lao động có tay 
nghề trong AEC? 


Đối với di chuyển lao động có tay nghê, các nước ASEAN 
đã ký cam kết về di chuyển thể nhân (MNP) vào năm 2012. 
Tuy nhiên, MNP không vượt quá các cam kết vốn khá hạn 
chế liên quan đến di chuyển thể nhân trong khuôn khổ WTO. 
Cam kết này chỉ quy định việc di chuyển thể nhân tạm thời 
theo hình thức 4 (Mode 4) trong Hiệp định Khung ASEAN về 
dịch vụ (AFAS). Đối tượng của MNP là doanh nhân, nhà cung 


110 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


cấp dịch vụ theo hợp đồng và lao động dịch chuyển trong 
nội bộ công ty, trong đó tập trung vào đối tượng chuyên gia 
và giám đốc điều hành được công ty cử sang làm việc tạm 
thời ở nước ngoài. Như vậy, MNP không cho phép việc di 
cư lâu dài đối với các đối tượng trên, đồng thời không cho 
phép di chuyển lao động không có kỹ năng ngay cả khi việc 
di chuyển chỉ là tạm thời. 


Bên cạnh đó, ASEAN cũng đã ký các thoả thuận công 
nhận lẫn nhau (MRAs) cho 08 lĩnh vực gồm: bao gôm dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật (2005), dịch vụ kiến trúc (2007), hành 
nghề y khoa (2006), hành nghề nha khoa (2009), dịch vụ 
điều dưỡng (2009), ngành nghề du lịch (2012), dịch vụ kế 
toán, kiểm toán (2014) và du lịch. 


Ngoài ra, ASEAN cũng đã xây dựng được một mạng lưới 
các trường đại học ASEAN. Đến nay AUN bao gồm 30 thành 
viên chính thức và 12 thành viên chưa chính thức đến từ 10 
quốc gia ASEAN. 


MÀ Việt Nam đã tham gia các Thỏa thuận thừa 
nhận lẫn nhau nào trong AEC? 


Việt Nam đã tham gia tất cả các Thỏa thuận thừa nhận lẫn 
nhau trong ASEAN trong 08 lĩnh vực bao gồm dịch vụ tư vấn 
kỹ thuật, dịch vụ kiến trúc, dịch vụ điều dưỡng, hành nghề y 
khoa, hành nghề nha khoa, du lịch và kế toán, kiểm toán. 


111 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Tuy nhiên, ngoại trừ dịch vụ tư vẫn kỹ thuật và dịch vụ 
kiến trúc đã được triển khai tương đối nhanh, việc triển khai 
các cam kết trong các MRAs còn lại còn đang ở giai đoạn đầu 
tiên. Trong thời gian tới Việt Nam sẽ phải thúc đẩy xây dựng 
các bộ tiêu chuẩn, khung chứng chỉ và thành lập các Ủy ban 
giám sát quốc gia để thực hiện các MRAs trong các lĩnh vực 
còn lại. 


Việt Nam đã có thay đổi gì trong việc cấp 

li visa làm việc và giấy phép lao động cho công 
dân của các nước ASEAN khác muốn sang 
làm việc tại Việt Nam? 

Ngày 16/6/2014, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 
vừa thông qua Luật số 47/2014/QH13 về Nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, 
có hiệu lực từ năm 2015. Luật này thay thế cho Pháp lệnh 
số 24/1999/PL-UBTVQH10 về Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam được Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành vào ngày 28/04/2000, có hiệu lực từ 
01/8/2000. Theo Luật mới, thị thực được phân loại và ký 
hiệu khác nhau tùy nhóm đối tượng xin thị thực. Trong đó 
thị thực cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật 
sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam (ký hiệu ĐT) có thời 
hạn không quá 05 năm. Thị thực cấp cho người lao động (ký 
hiệu LĐ) có thời hạn không quá 02 năm. Người nước ngoài 
vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đâu tư tại Việt 


112 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Nam theo quy định của Luật Đầu tư. Người nước ngoài hành 
nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo 
quy định của Luật Luật sư. Người nước ngoài vào lao động 
phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao 
động. Như vậy so với Pháp lệnh trước đây, Luật này đã quy 
định rất rõ các nhóm đối tượng xin thị thực và thời hạn của 
thị thực, theo đó thời hạn của thị thực được kéo dài hơn so 
với quy định trong Pháp lệnh (thời hạn không quá 12 tháng 
đối với tất cả các đối tượng). 

Về việc cấp giấy phép lao động, Nghị định số 102/2013/ 
NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành mốt số điêu của Bộ luật Lao 
động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một 
số quy định liên quan trực tiếp đến việc di chuyển lao động 
có tay nghê trong khuôn khổ AEC như sau: 


+ Lao động nước ngoài chỉ được sử dụng vào các vị trí 
công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. 
Nghiêm cấm việc sử dụng người lao động nước ngoài thực 
hiện các công việc mà lao động Việt Nam có khả năng thực 
hiện và đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là lao động phổ thông, lao 
động không qua đào tạo kỹ năng nghiệp vụ. Khi tuyển lao 
động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm 
đề nghị tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự 
kiến tuyển người lao động nước ngoài. 

+ Một số trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép 


lao động như: Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 


113 


HỎI ĐÁP VỀ CÔNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của 
Việt Nam với WTO (bao gôm kinh doanh, thông tin, xây 
dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du 
lịch, văn hóa, giải trí, vận tải); Vào Việt Nam cung cấp dịch 
vụ tư vấn vê chuyên môn và kỹ thuật;... 


+ Thời hạn của giấy phép lao động được cấp không quá 
02 năm. Giấy phép lao động được cấp lại cũng có thời hạn 
không quá 02 năm. 


Rõ ràng là các quy định trong nước về lao động của Việt 
Nam, mặc dù đã được nới lỏng so với trước đây để phù hợp 
với những cam kết khu vực và quốc tế mà Việt Nam đã ký 
kết, vẫn còn khá đóng đối với lao động nước ngoài. Đây cũng 
là thực trạng chung trong nhiều nước ASEAN và do đó nhiều 
ý kiến cho rằng việc tiến tới một thị trường lao động chung 
trong ASEAN đòi hỏi một tiến trình lâu dài. 


Ự" Tình hình Việt Nam tham gia mạng lưới các 
trường đại học ASEAN (AUN) như thế nào? 


Hiện nay AUN bao gồm 30 thành viên chính thức và 
12 thành viên chưa chính thức đến từ 10 quốc gia ASEAN, 
trong đó Việt Nam có 3 trường đại học là thành viên chính 
thức của AUN, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ. 


114 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Mặc dù gia nhập AUN từ 1999, đến cuối năm 2009 Việt 
Nam mới chính thức tham gia đánh giá chất lượng AUN đối 
với 04 chương trình. Theo thông tin chính thức từ AUN, 
tính đến hết 2013, mạng lưới đảm bảo chất lượng của AUN 
(AUN-QA) đã tổ chức được 24 đợt đánh giá với tổng cộng 58 
chương trình. Việt Nam có 18/58 chương trình được AUN 
đánh giá chính thức, chiếm 31% chương trình được đánh 
giá. Điều này cho thấy Việt Nam rất tích cực và đánh giá cao 
tác động của việc tham gia đánh giá theo tiêu chuẩn AUN. 
Tuy nhiên, việc liên kết giáo dục thông qua mạng lưới AUN 
cũng chưa thực sự mạnh mẽ và công tác tăng cường trao 
đổi giáo dục thông qua mạng lưới AUN hiện nay vẫn còn khá 
hạn chế. 


MhÀ Thực trạng lao động Việt Nam trong tiến 
trình hội nhập AEC như thế nào? 


Phân tích vê nguôn nhân lực Việt Nam của Liên Hợp 
quốc cho thấy, Việt Nam đang ở trong giai đoạn cơ cấu dân 
số vàng giai đoạn 2010 - 2040 và theo kinh nghiệm các nước, 
đây là giai đoạn nền kinh tế có khả năng cất cánh để trở 
thành nước công nghiệp. Do vậy, đây là thời điểm tốt nhất 
để nguôn nhân lực Việt Nam có thể tham gia vào thị trường lao 
động AEC. 


115 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Lợi thế lớn nhất của Việt Nam là có lực lượng lao động 
đôi dào và cơ cấu lao động trẻ. Tính đến giữa năm 2014, 
quy mô lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở Việt Nam là 
53,8 triệu người, trong đó số người trong độ tuổi.lao động 
là 47,52 triệu người. Bên cạnh đó, nhân lực Việt Nam có khả 
năng đảm nhận những công việc kể cả vị trí điều hành khá 
cao trong doanh nghiệp của các đối tác đầu tư đến từ ASEAN 
(cuộc thi tay nghê ASEAN tổ chức vào cuối năm 2014 tại Hà 
Nội với kết quả giải nhất thuộc về đội Việt Nam đã chứng tỏ 
điều đó). Điêu này cho thấy tiêm năng đáng kể của lao động 
Việt Nam trong việc tham gia vào cộng đông ASEAN. 


Tuy nhiên, lao động Việt Nam còn phải đối mặt với rất 
nhiều hạn chế. Trình độ tay nghề lao động nước ta còn hạn 
chế, là một trong những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển. 
Lao động phổ thông không có chuyên môn kỹ thuật chiếm 
hơn 83% tổng số lao động; lao động có trình độ trung cấp 
chuyên nghiệp là 3,6% và lao động có trình độ từ cao đẳng, 
đại học trở lên chiếm 8,3%. Lao động qua đào tạo nghề 
chiếm khoảng 34% tổng số lao động trong cả nước. 


Trên thực tế, chất lượng nguôn nhân lực của Việt Nam 
còn thấp và có khoảng cách lớn so với các nước trong khu 
vực. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam đang thiếu lao 
động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Nếu 
lấy thang điểm là 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam 
chỉ đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp 


116 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


hạng của Ngân hàng Thế giới (trong khi Hàn Quốc đạt 6,91 
điểm; Ấn Độ đạt 5,76 điểm; Malaysia đạt 5,59 điểm...). 


Năng suất lao động của Việt Nam còn thấp. Theo đánh 
giá của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), năng suất lao động 
của Việt Nam thấp hơn 15 lần so với Singapore, bằng 1/5 
năng suất lao động của Thái Lan và Malaysia. Đó là chưa đề 
cập đến so sánh với năng suất lao động của Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Australia, Ấn Độ, Newzealand - những đối tác đã có 
các hiệp định quan trọng với ASEAN và khả năng mở rộng 
thị trường lao động sang các nước này là không tránh khỏi. 
Đây là yếu tố làm giảm khả năng hấp dẫn lao động Việt Nam 
trước các nhà tuyển dụng nước ngoài, thậm chí là khía cạnh 
để các nhà tuyến dụng tăng tính khắt khe trong yêu cầu đối 
với lao động Việt Nam. 


Ngoài ra, sự chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cũng 
như trạng thái tâm lý để sẵn sàng di chuyển sang làm việc 
tại các nước ASEAN của lao động Việt Nam chưa cao. Lao 
động Việt Nam còn thiếu nhiều kỹ năng như ngoại ngữ, tác 
phong nghề nghiệp, khả năng thích nghi với các môi trường 
làm việc khác nhau, tính kỷ luật, kỹ năng hội nhập,... Theo 
khảo sát của Ngân hàng Thế giới năm 2012 về khả năng đáp 
ứng các kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp so với yêu câu của 
nhà tuyển dụng trong nước ASEAN, thái độ làm việc của 
lao động Việt Nam được đánh giá ở mức thiếu hụt nghiêm 
trọng; các kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng công nghệ thông 


117 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


tin và kỹ năng giải quyết vấn đề thiếu hụt lớn. Xét về đào tạo 
ngoại ngữ ở Việt Nam, rất ít lao động Việt Nam học ngôn 
ngữ của các nước ASEAN khác. Vì vậy, khả năng thích nghỉ 
với môi trường làm việc mới sẽ gặp nhiều khó khăn. 


Nam từ tự do hóa di chuyển lao động có tay 


nn Cơ hội đối với doanh nghiệp và lao động Việt 
nghề trong AEC? 


Về cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam sẽ gia nhập nền kinh 
tế khu vực năng động hơn với thị trường kinh doanh rộng 
lớn hơn, đồng nghĩa với việc tiếp cận thị trường nguồn nhân 
lực lớn hơn. Qua quá trình hội nhập sâu rộng và toàn diện 
như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút 
nguôn nhân lực chất lượng có kỹ năng quản lý, chuyên môn 
và năng suất cao, nhờ đó mà cải thiện tình trạng sản xuất 
kinh doanh của mình, mang lại nhiêu lợi nhuận hơn. 


Lao động có tay nghề của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội 
tìm được việc làm tốt ở các nước ASEAN láng giềng, đặc biệt 
là trong các lĩnh vực mà ASEAN đã ký kết các Thỏa thuận 
công nhận lẫn nhau. 


Với đối tượng sinh viên, việc hợp tác giữa các trường 
đại học trong ASEAN (mạng lưới AUN) tạo ra nhiều cơ hội 
học tập và từ đó mở ra cơ hội việc làm tại các nước ASEAN 
trong tương lai. 


118 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Thách thức đối với doanh nghiệp và lao 
động Việt Nam từ tự do hóa di chuyển lao 
động có tay nghề trong AEC? 


Thách thức đầu tiên là lao động của chúng ta sẽ phải chịu 
sức ép cạnh tranh trực tiếp của lao động các nước ASEAN 
ngay tại thị trường trong nước. Với các nước ASEAN có trình 
độ phát triển cao hơn Việt Nam như Singapore, Malaysia, 
Thái Lan... thông thường với cùng trình độ lao động, lao 
động có kỹ năng của các nước này có ưu thế hơn lao động 
Việt Nam về trình độ tiếng Anh, do đó có nhiều lợi thế giành 
được việc làm tại các tập đoàn quốc tế đầu tư ở Việt Nam. 


Thách thức thứ hai là nguy cơ chảy máu chất xám 
sang các nước ASEAN có trình độ phát triển cao hơn. Theo 
kết quả khảo sát các chủ sử dụng lao động tại 10 quốc gia 
ASEAN của ILO, công bố tháng 5/2014 cho thấy, các doanh 
nghiệp đều đang rất thiếu lao động có kỹ năng, tay nghề. 
Và đây là tình trạng chung của các nước ASEAN chứ không 
riêng Việt Nam. Trong giai đoạn 2000 - 2012, tỷ lệ hàng xuất 
khẩu được sản xuất bằng lao động có kỹ năng tăng từ 36% 
lên 48%. Sự thay đổi về cơ cấu kinh tế trong khu vực Đông 
Á sẽ làm tăng nhu cầu về lao động có tay nghề kỹ thuật và 
kỹ năng quản lý. Theo tính toán của ADB/ILO (2014) trong 
giai đoạn 2010 đến 2015, nhu câu về lao động có kỹ năng 
tăng thêm 41%. Do đó, lao động có trình độ và kỹ năng cao 


lhiện 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


của Việt Nam có thể sẽ di chuyển nhiều hơn sang các quốc 
gia như Singapore, Malaysia, Thái Lan... có mức lương hấp 
dẫn và điều kiện làm việc thuận hơn. Đối với lao động Việt 
Nam đáp ứng được nhu cầu và quyết định làm việc ở một 
nước ASEAN khác thì điều này có lợi cho cá nhân họ vì họ 
có thể tiếp cận công việc có mức thu nhập và khả năng phát 
triển nghề nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, đối với nên kinh tế nói 
chung thì điêu này sẽ có tác động tiêu cực vì lực lượng lao 
động có tay nghề cao vốn đã ít sẽ lại càng khan hiểm hơn. 
Điều này sẽ làm gia tăng khoảng cách phát triển giữa các 
nước thành viên. 


Bên cạnh đó, tự do hóa di chuyển lao động có tay nghề 
trong ASEAN có thể dẫn đến phân bổ lại cấu trúc việc làm 
trong xã hội. Nếu lao động Việt Nam không nâng cao kiến 
thức, kỹ năng, trình độ, có khả năng lao động Việt Nam sẽ 
đảm nhiệm những công việc có giá trị gia tăng thấp và phần 
lợi của di chuyển lao động sẽ rơi vào công dân của các nước 
ASEAN khác. 


Việc di chuyển lao động còn có thể gây ra các vấn đề xã 
hội liên quan đến di cư như việc làm, các vấn đề xã hội, ảnh 
hưởng đến văn hoá, lối sống, thuần phong mỹ tục,... Điều 
này đòi hỏi Việt Nam cân có thể chế và chính sách quản lý 
lao động vừa tuân thủ cam kết song cũng phải phù hợp với 
thực tiễn. 


120 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Việt Nam cần phải làm gì để tận dụng các cơ 
MÀ hội từ tự do hoá di chuyển lao động có tay 
nghề trong AEC? 


Để tận dụng các cơ hội từ tự do hóa di chuyển lao động có 
tay nghề trong AEC đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả từ phía 
Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. 


Đối với Nhà nước, cần đấy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền vê AEC, đặc biệt về lao động có kỹ năng cao, 
các tiêu chuẩn cụ thể được các nước ASEAN khác công bố và 
áp dụng; đồng thời, tống kết kinh nghiệm thích nghỉ và sẵn 
sàng của các quốc gia khác để làm bài học tham chiếu cho 
Việt Nam. Công tác thông tin về tình hình lao động các nước 
cũng cân được công bố công khai để các doanh nghiệp, dân 
cư tiếp cận thuận lợi. Theo đó, các thỏa thuận được ký kết 
cần thông báo cụ thể đến từng doanh nghiệp và dân cư, đặc 
biệt tới đội ngũ sinh viên các trường đại học, cao đẳng, phổ 
thông trung học, trung tâm dạy nghề... chuẩn bị tốt nghiệp. 
Các cuộc hội thảo, diễn đàn, trang thông tin điện tử và định 
hướng dư luận cần đặc biệt được coi trọng. 


Bên cạnh đó, cần xây dựng một cổng thông tin điện tử 
quốc gia về thị trường lao động trong AEC hoặc sàn giao 
dịch, chợ việc làm trong AEC với thông tin thiết thực về 
chính sách, tiêu chuẩn, mức tiên lương, điều kiện sinh hoạt 
để người dân dễ dàng tiếp cận; Sắp xếp và phát triển các cơ 


Ti 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


sở đào tạo và trung tâm đào tạo nghề nghiệp nhằm thích 
nghỉ với điều kiện thành lập AEC, trong đó cần chú ý đào tạo 
ngôn ngữ các nước ASEAN; Công bố chứng chỉ của các cơ 
quan được ASEAN thừa nhận để doanh nghiệp và người dân 
có thể tiếp cận cũng như yêu cầu các nước ASEAN khác công 
bố thông tin này trên cổng thông tin điện tử của Việt Nam. 


Đối với doanh nghiệp, cần tích cực, chủ động nghiên 
cứu thị trường ASEAN, trong đó có thị trường lao động để 
có thể hiểu rõ hơn các tiêu chuẩn nghề nghiệp nhằm có kế 
hoạch thích nghỉ. Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng, tay 
nghề, rèn luyện thể lực, cường độ và năng suất lao động có 
thể thực hiện trong vòng 6 tháng đến 12 tháng nhằm rèn 
luyện các loại kỹ năng cần thiết và cập nhật thông tin để 
thích nghi với thị trường các nước ASEAN. Đồng thời, xây 
dựng kế hoạch đưa lao động Việt Nam tham gia vào các dự 
án đầu tư, dịch vụ hoặc hoạt động thương mại để nâng cao 
kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng chuyên 
nghiệp cao nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường 
ASEAN. Bên cạnh đó, cần hình thành hệ thống công ty đào 
tạo lao động có kỹ năng cao thuộc các loại ngành nghề được 
ASEAN công bố; kết hợp với các cơ sở đào tạo, cơ quan cấp 
chứng chỉ hành nghề nhằm tạo môi trường tốt nhất cho lao 
động Việt Nam khi tham gia thị trường lao động trong AEC. 
Ngoài ra, cần mạnh dạn kết nối với các cơ sở đào tạo có uy 
tín trong ASEAN để học hỏi kinh nghiệm và để thích nghỉ 
chủ động trong AEC. 


122 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


MÀ Làm thế nào để cải thiện trình độ ngoại ngữ 
của lao động Việt Nam? 


Thứ nhất, chúng ta cần đưa tiếng Anh vào chương trình 
giáo dục từ sớm và thực hiện một cách bài bản. Ngoài tiếng 
Anh, cần khuyến khích người lao động học thêm các ngoại 
ngữ khác trong khối ASEAN. 

Thứ hai, cân phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ cả 
về số lượng và chất lượng thì mới có thể đáp ứng được nhu 
cầu về đào tạo ngoại ngữ ngày càng gia tăng nhanh chóng. 

Thứ ba, phát triển ngoại ngữ theo các ngành chuyên sâu 
(kinh tế, kỹ thuật,...), ngoài việc đào tạo ngoại ngữ giao tiếp 
để giúp lao động ngoài đáp ứng được yêu cầu công việc, còn 
có thể học và tự học để sáng tạo và thăng tiến trong công việc. 

Thứ tư, liên kết đào tạo ngoại ngữ với các nước ASEAN, 
thúc đẩy thiết lập các cơ sở đào tạo ASEAN ở Việt Nam để 
đào tạo ngoại ngữ cho người lao động. 

Việc công nhận lẫn nhau về kỹ năng nghề 

lí tạo điều kiện như thế nào trong việc thực 
hiện dịch chuyển lao động giữa Việt Nam 
với các nước trong khu vực? 

Theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRAs), chứng 


chỉ được cấp bởi các cơ quan chức năng tương ứng tại một 


123 


HỎI ĐÁP VỀ CÔNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


nước ASEAN sẽ được thừa nhận ở các nước ASEAN khác. Ví 
dụ, khi chưa có thỏa thuận này, một bác sĩ Việt Nam sẽ khó 
xin việc ở Singapore vì các bệnh viện ở Singapore không 
công nhận các bằng cấp của Việt Nam. Nhưng khi có thỏa 
thuận MRAs, thì cơ hội sẽ tăng lên đáng kể. 


Do đó, MRAs sẽ mở rộng cơ hội cho lao động Việt Nam 
tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại các nước ASEAN khác và 
ngược lại khuyến khích lao động ASEAN sang Việt Nam làm 
việc tại 8 lĩnh vực đã ký kết MRAs. 


Tuy nhiên, cũng cần lưu ý các nước ASEAN bằng nhiều 
cách khác nhau đang bảo vệ lao động tại nước mình. Ví dụ: 
từ tháng 8/2014, Singapore yêu câu bên sử dụng lao động 
đăng yêu cầu tuyển dụng tại ngân hàng việc làm của nước 
mình trong ít nhất 14 ngày trước khi lao động nước ngoài 
được phép dự tuyển. Tại Malaysia, một kỹ sư muốn đến 
làm việc tại nước này thì phải chứng minh mình đang làm 
một công việc hoặc một dự án mà trong đó không có người 
Malaysia nào đủ năng lực. Do đó, để có thể giúp người lao 
động hiện thực hoá được các cơ hội này, việc cung cấp thông 
tin và có những nghiên cứu phân tích vê thị trường lao động 
khu vực là rất cần thiết. 


124 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các trảng 


Để góp phần nâng cao chất lượng và sức 
cạnh tranh của nhân lực Việt Nam, nhất là 

J8 khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thành lập 
vào năm 2015, cần phải đổi mới hệ thống 
giáo dục - đào tạo, trong đó có đào tạo nghê 
ở nước ta như thế nào? 

Để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nhân lực 
Việt Nam, nhất là khi AEC được hình thành vào 2015 cần 
hướng tới xây dựng chương trình và cải thiện chất lượng 
giáo dục, đào tạo phù hợp, bắt kịp với tiêu chuẩn của khu 
vực và thế giới. Việt Nam cần sớm xây dựng Khung trình 
độ quốc gia cũng như bộ tiêu chuẩn nghề phù hợp với tiêu 
chuẩn trong ASEAN. Các trường đại học cần tích cực tham 
gia và liên kết với các trường đại học khác trong ASEAN, 
xây dựng nhiều hơn các chương trình được kiểm định AUN. 
Đông thời cần điều chỉnh nội dung giáo dục, đào tạo của các 
cấp sao cho phát triển toàn diện nguồn nhân lực, không chỉ 
kiến thức mà cả các kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, đáp ứng 
được nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. 

Bên cạnh đào tạo bậc cao, Việt Nam cũng cân chú trọng 
phát triển hệ thống đào tạo nghê. 

- Các chương trình dạy nghề cần gắn với các kỹ năng 
mềm như ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, tác phong lao 
động, kỷ luật lao động... để giúp người lao động làm việc 
trong môi trường đa quốc gia. 


T22 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


- Trong quá trình đào tạo nghề cân phải lồng ghép giáo 
dục phổ biến các kiến thức pháp luật của các quốc gia trong 
khu vực liên quan đến lao động, việc làm. 

Ngoài các biện pháp trực tiếp tác động vào hệ thống 
giáo dục, đào tạo của Việt Nam để nâng cao chất lượng lao 
động, nên lưu ý đến các biện pháp khác như: 

- Thông tin và tuyên truyền: Nhà nước cần có các phương 
pháp tuyên truyền hiệu quả đến người lao động và người 
sử dụng lao động để họ nhận thức đúng tâm quan trọng khi 
tham gia AEC cũng như những yêu cầu đặt ra về chuyên môn 
khi di chuyển tự do lao động lành nghề trong AEC. 

- Phát triển quan hệ đối tác giữa các trường đại học và 
nhà tuyển dụng lao động. 

- Tăng cường nghiên cứu và phân tích về thị trường lao 
động trong khu vực. 


II. TRỤ CỘT 2: PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỀU 


JĐẾ ASEAN thực hiện trụ cột Khu vực phát triển 
kinh tế đồng đều như thế nào? 


Về phát triển các SMEs, ASEAN đã phê chuẩn và tiến 
hành thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược phát triển 
SMEs 2010-2015. Trong đó, hai dự án đã được hoàn thành 


126 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


gồm Bộ Công cụ Đa phương tiện độc lập và nghiên cứu tiên 
khả thi về Trung tâm dịch vụ cho SMEs. ASEAN cũng bắt đầu 
bắt tay vào việc xây dựng một khung lý thuyết về Quỹ phát 
triển SMEs khu vực và hoàn thành Danh mục các SMEs nổi 
bật của ASEAN. Đặc biệt, ASEAN đã đưa ra được một báo 
cáo về chỉ số SMEs của các nước ASEAN. 


Về Sáng kiến Hội nhập ASEAN (AIA), ASEAN đã thông 
qua Kế hoạch hành động chiến lược IAI I và [AI II để thực 
hiện các dự án nâng cao năng lực cho nhóm CLMV, nhằm 
đảm bảo lợi ích của AEC sẽ lan toả tới các nền kinh tế nhỏ 
hơn của ASEAN. Kế hoạch hành động đâu tiên của IAI 
(2002 - 2008) ưu tiên phát triển cơ sở hạ tâng và nguồn 
lực con người. Những ưu tiên khác tập trung vào ngành 
du lịch, công nghệ thông tin và viễn thông (ICT), thúc 
đẩy thương mại hàng hóa, dịch vụ, hải quan, đầu tư và hệ 
thống tiêu chuẩn đánh giá. Ngoài ra, để đảm bảo một AEC 
bền vững sau năm 2015 cũng như thu hẹp khoảng cách phát 
triển giữa các nước thành viên, Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 
đã thông qua Khuôn khổ ASEAN về phát triển kinh tế công 
bằng (EED). Đây là một sáng kiến mới trong trụ cột này. 

Việc thực hiện Sáng kiến kết nối ASEAN (ASEAN 
Connectivity) cũng đạt được kết quả như sau: trong số 125 
hoạt động/biện pháp trọng điểm của MPAC đã có 17 hoạt 
động hoàn tất, 67 hoạt động đang triển khai và 33 hoạt động 


W7 7 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


chậm tiến độ, 6 chưa triển khai và 2 sẽ ngừng triển khai. Dự 
kiến đến hết năm 2015, ASEAN có thể hoàn thành thêm 29 
hoạt động /dự án. 


NỈ Khoảng cách về khung thể chế cho các SME 
của Việt Nam với các nước trong khu vực? 


Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan là nhóm 
nước đi đầu trong khu vực vê khung thể chế. Các nước này 
đã xây dựng được khung pháp lý cho các SME, các chiến 
lược dành cho SME đều được phân bổ đầy đủ nguồn lực bao 
gồm cả tài chính và nhân lực. Các cơ quan chuyên trách ở 
đây đã hỗ trợ hiệu quả cho các SME trong việc tăng cường 
năng lực về mặt tài chính, quản lý, đổi mới công nghệ và mở 
rộng thị trường. 


Trong khi đó, việc xây dựng khung thể chế của Việt Nam 
được đánh giá là nhỉnh hơn một Ít so với mức trung bình 
toàn khối. Kế hoạch phát triển SME 5 năm lần thứ hai giai 
đoạn 2011 - 2015 của Việt Nam mới chỉ tập trung nhiều vào 
các chỉ tiêu đóng góp cho ngân sách, GDP, kim ngạch xuất 
khẩu, tạo công ăn việc làm. Các chỉ tiêu liên quan đến phát 
triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đổi mới công nghệ 
còn tương đối mờ nhạt. 


128 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Khoảng cách về chất lượng dịch vụ hỗ trợ 
JM các SME của Việt Nam với các nước trong 
khu vực) 


Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ở Việt 
Nam ở mức trung bình của khối và kém xa chất lượng của 
Singapore và Malaysia. Nhận thức được vai trò quan trọng 
của các SME với nên kinh tế, nhóm nước ASEAN-4 (không 
kể Brunei) đều đã triển khai hoạt động rà soát các chính 
sách liên quan đến doanh nghiệp. Các trung tâm cung cấp 
dịch vụ một cửa được trải khắp trên cả nước. Ở Singapore, 
những trung tâm này có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ tư vấn, 
tổ chức hội thảo, mang lại các cơ hội kinh doanh phù hợp 
cho các SME. Ở Indonesia còn cung cấp thêm các hỗ trợ liên 
quan đến vườn ươm doanh nghiệp còn ở Philippines còn 
mở rộng sang tư vấn về nâng cao năng suất lao động, đổi 
mới công nghệ, xúc tiến thương mại và khởi nghiệp. SME 
có thể dễ dàng truy cập thông tin liên quan đến chính phủ 
và doanh nghiệp thông qua các đường dây nóng và các cổng 
thông tin. Ở nhóm các nước này, thương mại điện tử và 
chính phủ điện tử đã được xúc tiến thực hiện từ đầu những 
năm 2000 và đều mang lại hiệu quả cao. 


Khung chính sách về hỗ trợ dịch vụ cho các SME đã 
được xây dựng và triển khai ở Việt Nam. Song các trung 


l2 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ một cửa mới chỉ có ở một số 
tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 
Bình Thuận. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa có hệ thống 
giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ của các trung tâm 
này. Thương mại điện tử đã được áp dụng tại Việt Nam kể 
từ đầu những năm 2000 và dần dần phát triển. Mặc dù các 
quy định thương mại điện tử đã được ban hành, khuôn khổ 
pháp lý đã được thông qua nhưng việc sử dụng thương mại 
điện tử vẫn còn hạn chế. Hiện tại, một số dịch vụ chính phủ 
điện tử như đăng kí kinh doanh, nộp thuế, đấu thầu đã và 
đang được giới thiệu đến cộng đông doanh nghiệp. Theo 
quy hoạch tổng thể, phần lớn các dịch vụ công liên quan đến 
các hoạt động sản xuất kinh doanh mới được cung cấp trực 
tuyến vào năm 2015. Việt Nam cũng thiết lập cổng thông tin 
trực tuyến cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các cổng thông 
tin không được cập nhật thường xuyên và không thu thập 
thông tin liên quan đến các SME từ các cơ quan của chính 
phủ. Do vậy, cổng thông tin không đáp ứng được các yêu 
cầu của doanh nghiệp và rất ít daonh nghiệp truy cập cổng 
thông tin này. Hơn nữa, về nguyên tắc các cổng thông tin cho 
phép các doanh nghiệp giao dịch trực tuyến song trong thực 


tế các cổng này chưa thực sự hoạt động hiệu quả. 


130 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Khoảng cách giữa các SME Việt Nam và 
JMẾ các nước trong khu vực trong tiêu chí khởi 
nghiệp dễ dàng và luật pháp thân thiện? 


Xét về mức độ khởi nghiệp dễ dàng và luật pháp thân 
thiện, vẫn tồn tại khoảng cách khá xa giữa Singapore với Việt 
Nam song Việt Nam đã bám sát được Indonesia và Thái Lan. 


Các nước ASEAN-6 đều có hệ thống trực tuyến để đăng 
kí kinh doanh, các trung tâm dịch vụ một cửa, và một số hình 
thức hỗ trợ về mặt tài chính cho các công ty khởi nghiệp. 
Singapore là quốc gia dẫn đầu trong khu vực và cả thế giới 
về thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp giúp tiết kiệm 
chi thấp và thời gian. Ở Singapore, Indonesia, Malaysia, 
Thái Lan còn chạy các chương trình hỗ trợ tài chính cho 
các công ty khởi nghiệp, hỗ trợ tài chính cho các công ty đổi 
mới công nghệ. Các chính sách pháp luật và quy định hiện 
hành hay mới ban hành ở các nước này đều được thường 
xuyên rà soát. 


Về phía Việt Nam, Chính phủ đã xây dựng Dự án 30 về 
việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản 
lý của nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, tạo ra một cơ sở 
dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trực tuyến. Điều này 
phần nào giúp các doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng tìm 
kiếm văn bản pháp luật hơn. Việc thực hiện các dự án cũng 
làm giảm đáng kể sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật do 


131 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


đã loại bỏ được các quy định không cần thiết và không phù 
hợp. Tuy nhiên, Việt Nam không có bất kỳ cơ quan, tổ chức 
chuyên trách trực thuộc Trung ương làm nhiệm vụ cung cấp 
các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho các công ty mới thành lập. 
Hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập chủ yếu thực 
hiện thông qua việc cung cấp các hỗ trợ đào tạo phát triển 
nguôn nhân lực và vườn ươm công nghệ song cũng chỉ có 
rất ít các doanh nghiệp có thể truy cập các dịch vụ này. 


Khoảng cách giữa các SME của Việt Nam với các SME 
trong khu vực trong việc tiếp cận nguồn tài chính. 


Có một khoảng cách rất lớn giữa Việt Nam với nhóm 
nước phát triển trong việc tiếp cận nguồn tài chính. Các 
nguồn vốn ở Singapore rất đa dạng. Đối với hoạt động tài 
trợ nợ, Chính phủ Singapore đã chủ động hợp tác với các tổ 
chức tín dụng trong nước để tiến hành cho các doanh nghiệp 
vay vốn. Đối với hình thức tài trợ vốn cổ phân, thị trường 
này luôn sẵn có vốn cổ phần hoặc vốn mạo hiểm. Các SME 
rất chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiểm nguồn vốn cho 
các hoạt động đầu tư của mình. Với điểm đánh giá tín dụng 
tốt cùng hai năm hoạt động tốt thì các doanh nghiệp chỉ cân 
thế chấp tài sản có giá trị khoảng 70% khoản vay. Các chủ 
nợ có quyền bảo vệ các khoản cho vay của chính mình. Thị 
trường tài chính ở Indonesia và Malaysia cũng rất tiên tiến 
với hệ thống luật pháp tín dụng chặt chẽ cùng các sản phẩm 
tín dụng đa dạng. 


132 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Khả năng được tiếp cận với nguôn tín dụng ở Việt Nam 
thấp hơn mức trung bình của toàn khối. Các sản phẩm tài 
chính ở Việt Nam khá nghèo nàn. Chỉ một số ít các doanh 
nghiệp rất uy tín được vay không thế chấp ở các ngân hàng 
thương mại nhưng giá trị các khoản vay không quá 20.000 
USD. Còn lại để tiếp cận được nguôn vốn vay ngân hàng các 
SME phải thế chấp tài sản có giá trị từ 125% đến 143% giá 
trị khoản vay. Tín dụng vi mô và tín dụng cá nhân chiếm đến 
hơn 80% nguồn vốn. Các hình thức cấp tín dụng khác như 
thuê mua, bao thanh toán ở Việt Nam có tồn tại nhưng rất 
hiếm khi các SME được chào mời. 


các SME trong khu vực trong tiêu chí trình 


w Khoảng cách giữa các SME của Việt Nam với 
độ công nghệ và chuyển giao công nghệ? 


Lĩnh vực phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam 
còn kém xa các nước Singapore, Indonesia và Thái Lan. Các 
quốc gia này đã xây dựng chiến lược đổi mới và chuyển giao 
công nghệ cho các doanh nghiệp, thúc đấy mối quan hệ giữa 
đại học và doanh nghiệp, tập trung phát triển nhiêu khu 
công nghệ cao, đầu tư vào R&D và thực hiện nghiêm chỉnh 
quyền sở hữu trí tuệ. Chương trình Nghiên cứu, Đổi mới, 
Doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 ở Singapore được rót 
vốn đầu tư lên đến 16,1 tỷ USD. Ở Indonesia và Thái Lan 
chính phủ dành nhiều ưu đãi và hỗ trợ tài chính cho các 
doanh nghiệp tham gia đổi mới công nghệ. 


133 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Tại Việt Nam, một số mô hình vườn ươm công nghệ 
cũng được phát triển. Tính đến giữa năm 2012, Việt Nam có 
47 vườn ươm công nghệ, trong đó một số vườn ươm đang 
hoạt động bên ngoài của các giai đoạn thử nghiệm và cung 
cấp các dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên, hâu hết các vườn ươm 
đang trong quá trình phát triển và họ phải huy động vốn 
của mình để tôn tại và phát triển, do đó kết quả đạt được 
rất khiêm tốn cả về số lượng và chất lượng. Đầu tư cho hoạt 
động R&D chỉ chiếm 0,7% GDP (tương đương với khoảng 
700 triệu USD), trong đó 70% được trích từ ngân sách nhà 
nước. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ sử dụng công nghệ lạc 
hậu, chậm hơn từ 2 đến 3 thể hệ so với mức trung bình trên 
thế giới. Trong thực tế, do nguôn lực hạn chế và thiếu vốn, 
hầu hết các doanh nghiệp tập trung vào việc đổi mới công 
nghệ hơn là triển khai hoạt động R&D. 


lợi để mở rộng thị trường quốc tế đối với các 


w Khoảng cúch trong việc tạo điêu kiện thuận 
SME của Việt Nam và các SME trong khu vực? 


Dẫn đầu trong tiêu chí tạo điều kiện thuận lợi để mở 
rộng thị trường cho các SME thuộc về Singapore, Malaysia, 
Thái Lan và Phillipine. Mức chênh lệch giữa Việt Nam với 
nhóm các nước ASEAN-6 ở tiêu chí này khá cao. Bởi vì các 
chương trình xúc tiến xuất khẩu, hoạt động tư vấn, cung 
cấp thông tin thị trường ở nhóm nước này có chất lượng tốt 


134 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


hơn. Các nước ASEAN-6 đã phối hợp triển khai rất tốt các 
chương trình nâng cao năng lực xuất khẩu trên phạm vi. Các 
khoản tài trợ, tín dụng thương mại, chương trình bảo hiểm 
xuất khẩu cùng với việc thông quan nhanh hơn, chỉ phí thấp 
hơn cũng đã phát huy hiệu quả giúp các doanh nghiệp nhỏ 
mở rộng thị trường nước ngoài. 


Ở Việt Nam chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 
đã được chính phủ thông qua nhằm mục tiêu tăng cường 
xúc tiến thương mại và mở rộng xuất khẩu. Trong giai đoạn 
2006-2010, chương trình tập trung vào các hoạt động xúc 
tiến thương mại định hướng xuất khẩu. Các chương trình 
hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu được thực 
hiện trên cả nước. Việt Nam đã thực hiện những cải cách 
chủ động trong thủ tục hải quan. Với thủ tục hải quan điện 
tử được thí điểm và mở rộng thời gian trung bình để giải 
phóng hàng hóa đã giảm đáng kể. 

Tuy nhiên, Việt Nam chưa có chương trình cụ thể về 
xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường dành riêng cho 
các SME. Các chương trình xúc tiến thương mại cho doanh 
nghiệp nhỏ được tích hợp trong các chương trình xúc tiến 
thương mại cho các doanh nghiệp; do đó, họ không hiệu quả 
vì những chương trình không đáp ứng các đặc điểm cụ thể 
của các SME. Bên cạnh đó, hình thức tín dụng thương mại 
và bảo hiểm cho doanh thu xuất khẩu vẫn chưa phổ biến. 
Mặc dù chính phủ cam kết hỗ trợ 20% mức phí bảo hiểm 


135 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


cho các doanh nghiệp khi họ mua bảo hiểm tín dụng xuất 
khẩu nhưng mới chỉ có 30 doanh nghiệp mua bảo hiểm và 
ba trong số các doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ. Lý do 
chính là số tiên phí bảo hiểm quá cao. 


JBĐH Khoảng cách vê năng lực của các hiệp hội 
SME Việt Nam và các nước trong khu vực? 


Hiệp hội SME có chức năng gắn kết và mở rộng mạng 
lưới thành viên. Hiệp hội này phải có ban thư ký tổ chức 
tốt với khả năng kỹ thuật để thường xuyên thu thập thông 
tin vê các thành viên, kết nối kinh doanh, đào tạo và hội 
thảo. Ngoài ra, hiệp hội còn có năng lực nghiên cứu giúp 
các doanh nghiệp khai thác tốt hơn các kết quả nghiên cứu, 
thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và triển khai những 
ý tưởng mới hoặc giúp các doanh nghiệp tiếp thu bí quyết 
công nghệ. 


Hiện tại, vẫn có mức chênh lệch giữa ASEAN-6 với 
Việt Nam về vai trò và năng lực của hiệp hội SME, tuy mức 
chênh này không lớn quá. Ở Việt Nam, một thành viên của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCT) - Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) - có 
chức nãng là đại diện của các hiệp hội khác nhau liên quan 
đến SME. VINASME bảo vệ quyên lợi hợp pháp của các hội 
viên và doanh nghiệp nhỏ của mình; tham mưu cho các cơ 


136 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


quan có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến 
SME; đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp nhỏ với 
các cơ quan có thẩm quyền. Tố chức này hỗ trợ các SME 
mở rộng hoạt động kinh doanh, xúc tiến hợp tác quốc tế, 
thương mại và đầu tư. Cả VCCI và VINASME đều đưa ra các 
kiến chính thức và khuyến nghị về chính sách dự thảo liên 
quan đến SME. 


Ngoài ra, Việt Nam hiện có khoảng 400 hiệp hội doanh 
nghiệp (chính thức hoạt động) trên cả nước. Nhìn chung, 
các hiệp hội SME thiếu nguôn lực, năng lực kỹ thuật và 
nghiên cứu để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, hỗ trợ 
các doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới. 


III. TRỤ CỘT 3: KHU VỰC CẠNH TRANH 


JBM Trụ cột 2 - Khu vực kinh tế cạnh tranh mà 
AEC hướng tới là gì? 


AEC hướng tới mục tiêu tạo dựng một khu vực kinh tế 
có năng lực cạnh tranh cao, thịnh vượng và ổn định, theo 
đó khu vực này sẽ ưu tiên 6 yếu tố chủ chốt là: (i) chính sách 
cạnh tranh, (ii) bảo vệ người tiêu dùng, (ii) quyền sở hữu trí 
tuệ, (iv) phát triển cơ sở hạ tầng, (v) hệ thống thuế khoá và 
(vi) thương mại điện tử. 


137 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Tuy nhiên, đây là trụ cột được triển khai thấp nhất và 
mới trú trọng vào 04 yếu tố: Chính sách cạnh tranh, Bảo vệ 
người tiêu dùng, Quyền sở hữu trí tuệ và Phát triển cơ sở hạ 
tầng. Tính chung cho cả 4 giai đoạn, Trụ cột này đã đạt được 
90,5% các biện pháp đặt ra trong AEC Blueprint. 


Mục tiêu và các biện pháp được đưa ra để 

hnị thực hiện chính sách cạnh tranh là gì? Các 

nước ASEAN đã triển khai những hành động 

gì để thực hiện mục tiêu của chính sách này? 

Mục tiêu chính của chính sách cạnh tranh là để tạo ra 

một sân chơi công bằng và nuôi dưỡng văn hóa cạnh tranh 

lành mạnh, hướng tới hiệu quả kinh tế khu vực cao hơn 
trong dài hạn. 


Để thực hiện mục tiêu của chính sách này, ASEAN đưa ra 
các biện pháp gồm: nỗ lực để xây dựng Chính sách và Luật 
cạnh tranh quốc gia (CPL - Competition Policy and Law) cho 
tất cả các nước thành viên ASEAN đến năm 2015; thiết lập 
một mạng lưới các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về 
chính sách cạnh tranh để tạo ra một diễn đàn thảo luận và 
điều phối chính sách cạnh tranh; khuyến khích các chương 
trình giúp các nước thành viên ASEAN xây dựng chính sách 
cạnh tranh quốc gia và xây dựng hướng dẫn về chính sách 
cạnh tranh trong khu vực vào năm 2010 dựa trên kinh 
nghiệm quốc gia và quốc tế tốt nhất. ASEAN đã tiến hành 


138 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


một nghiên cứu thực hành tốt nhất về việc xây dựng, thực 
hiện chính sách cạnh tranh. 

Đến nay, kết quả thực hiện nội dung vê chính sách cạnh 
tranh khá tích cực. 

Tháng 8/2007, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã thông 
qua quyết định thành lập Nhóm chuyên gia ASEAN về cạnh 
tranh (AEGC). Nhóm này hoạt động như một diễn đàn trong 
khu vực, cùng thảo luận và hợp tác vê CPL. AEGC tập trung 
vào các hoạt động nâng cao năng lực xây dựng chính sách 
liên quan đến cạnh tranh và điều phối những vấn đề liên 
quan đến chính sách cạnh tranh của khu vực. AEGC cũng đã 
xuất bản cuốn sách hướng dẫn về chính sách cạnh tranh; Số 
tay về chính sách cạnh tranh - pháp luật trong ASEAN cho 
doanh nghiệp (2010); Sách hướng dẫn việc thông báo và 
trao đổi thông tin về các sản phẩm bị bán/thu hồi để thúc 
đẩy cạnh tranh lành mạnh và hoạt động kinh doanh công 
bằng trong khu vực. 


ASEAN đã tổ chức hội thảo xã hội hóa khu vực tại một số 
nước thành viên dành cho quan chức chính phủ và khu vực 
kinh tế tư nhân để tạo điều kiện giao lưu mở rộng mối quan 
hệ và trao đổi kinh nghiệm. Mục đích của hai cuốn sách và 
cuộc hội thảo là nhằm nâng cao nhận thức về cạnh tranh 
công bằng giữa các doanh nghiệp trong khu vực và công ty 
xuyên quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như 


139 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN. ASEAN cũng vừa 
xuất bản “Sách hướng dẫn Phát triển các năng lực cột lõi 
trong xây dựng CPL cho ASEAN”" dựa trên kinh nghiệm của 
các nước thành viên và thực tiễn tốt nhất trên thế giới. 

Đến nay, đã có tám nước thành viên ASEAN có Luật 
Cạnh tranh. Indonesia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và 
Malaysia đã có Luật Cạnh tranh áp dụng cho cả nên kinh 
tế và các cơ quan giám sát thực hiện luật này. Philippines, 
Myanmar và Bruneli đã ban hành Luật Cạnh tranh vào trong 
năm 2015. Hiện nay, chỉ có Lào và Campuchia đang soạn 
thảo Luật Cạnh tranh. 


Tại sao AEC coi trọng mục tiêu bảo vệ người 
tiêu dùng? ASEAN đã có hành động gì để 
triển khai việc bảo vệ người tiêu dùng? 

Bảo vệ người tiêu dùng là yếu tố hết sức quan trọng khi 
xây dựng AEC hướng tới con người. AEC thực hiện chiến 
lược ưu tiên vì lợi ích và quyền lợi của người tiêu dùng 
trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực. Với quan niệm 
răng người tiêu dùng không thể bị loại trừ khỏi quá trình 
hội nhập kinh tế, do vậy, ASEAN mong muốn tăng cường 
công tác bảo vệ người tiêu dùng trong ASEAN, thiết lập một 
mạng lưới các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để tạo thuận 
lợi cho việc chia sẻ thông tin và tổ chức tập huấn cho các cán 
bộ làm công tác bảo vệ người tiêu dùng giúp họ chuẩn bị cho 
một thị trường ASEAN thống nhất trong tương lai. 


140 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Trong kế hoạch hành động AEC, Ủy ban điều phối ASEAN 
liên chính phủ về bảo vệ người tiêu dùng, sau đó đổi thành 
Ủy ban điều phối ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng (ACCP) 
đã được thành lập năm 2007. ACCP và 3 nhóm công tác đã 
tập trung vào các vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện, kiểm tra 
giám sát các thỏa ước cũng như cơ chế thúc đẩy lợi ích người 
tiêu dùng trong AEC. ACCP đã thông qua phương án tiếp cận 
chiến lược bảo vệ người tiêu dùng để hướng dẫn thực thi 
các mục tiêu và cam kết theo kế hoạch hành động của AEC. 
Cách tiếp cận bao gôm: (1) Phát triển cơ chế trao đổi thông 
tin và thông báo về các sản phẩm bị thu hồi; (2) Phát triển 
cơ chế bồi thường xuyên biên giới; (3) Nghiên cứu và đối 
thoại vê bảo vệ người tiêu dùng; (4) Phát triển năng lực bảo 
VỆ người tiêu dùng trong ASEAN và (5) Xây dựng các mô 
hình và hướng dẫn nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. 
Các hoạt động khác đã được thực hiện liên quan đến bảo vệ 
người tiêu dùng bao gồm: xây dựng website vê Bồi thường 
xuyên biên giới; Phổ biến các tờ rơi về Khiếu nại của người 
tiêu dùng ASEAN. 

Luật Bảo vệ người tiêu dùng phải đảm bảo cạnh tranh 
công bằng và trao đổi thông tin tự do trên thị trường. Luật 
Bảo vệ người tiêu dùng của Lào đã ban hành tháng 9/2010. 
Năm 2011, Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore, Thái 
Lan và Việt Nam đã áp dụng Luật Bảo vệ người tiêu dùng 
trong nước. Myanmar ban hành Luật Bảo vệ người tiêu 


141 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


dùng vào tháng 3/2014. Các nước ASEAN còn lại cũng đang 
áp dụng cơ chế pháp lý hướng tới mục tiêu bảo vệ người 
tiêu dùng, đồng thời đang tiến hành soạn thảo bộ luật và 
chính sách bảo vệ người tiêu dùng. 


thực hiện nội dung về quyên sở hữu trí tuệ 


3% Mục tiêu và các biện pháp được đề ra để 
(IPR) trong AEC là gì? 


Mục tiêu xây dựng, thương mại hóa và bảo vệ tài sản trí 
tuệ (IP) và quyền sở hữu trí tuệ (IPRs) là tạo ra lợi thế cạnh 
tranh đáng kể cho các doanh nghiệp trong ASEAN, đồng thời 
cũng là định hướng quan trọng của nên kinh tế khu vực. 
Chính sách về sở hữu trí tuệ (IP) cũng có thể giúp tạo ra sự 
tiếp cận công bằng hơn và đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên 
liên quan. Hơn nữa, chính sách IP có thể ảnh hưởng đến số 
lượng và chất lượng của hoạt động thương mại và đầu tư, 
chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ độc quyền. 


Các nước thành viên đã nhất trí thực hiện Kế hoạch hành 
động về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2004 - 2010 và Kế hoạch 
làm việc ASEAN về hợp tác quyên tác giả. Các nhóm công 
tác ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ (AWGIPC) đã thông qua 
kế hoạch hành động ASEAN về IPR giai đoạn 2011 - 2015, 
trong đó Philipines là nước đi đầu trong công tác chuẩn bị 
bản kế hoạch này. 


142 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Để thực hiện nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ, 
ASEAN xác định các biện pháp chủ yếu thực hiện đến năm 
2015 gồm: Thực hiện đầy đủ Kế hoạch hành động IPR 
ASEAN 2004 - 2010 và Kế hoạch Công tác về Hợp tác ASEAN 
về quyên tác giả. 

Kế hoạch hành động ASEAN đòi hỏi các nước ASEAN 
phải thiết lập một hệ thống xếp hồ sơ thiết kế ASEAN để 
thuận tiện cho người sử dụng hệ thống lưu trữ này, đồng 
thời thúc đấy sự hợp tác giữa các Văn phòng IP ở các nước 
thành viên. Để đảm bảo một hồ sơ chung về [P trong khu 
vực, các nước thành viên ASEAN thỏa thuận cùng công nhận 
các hiệp ước quốc tế chung như Nghị định thư Madrid vê 
cách thức nộp đơn đăng ký. Bản kế hoạch hành động cũng 
đề cập đến việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi 
pháp luật của từng quốc gia trong IPRs và hợp tác khu vực 
đối với IPRs như tri thức truyền thống (TK), tài nguyên di 
truyền (GR) và văn hóa dân gian (TCE). 


MÀ ASEAN đã triển khai các hoạt động bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ như thế nào? 


ASEAN đã khai trương một danh mục các nguồn tư 
liệu liên quan đến bảo vệ quyên sở hữu (IPRs) và một dự án 
khu vực về sáng chế để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, dễ dàng hơn trong việc nhận các 


143 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


bằng sáng chế với phát minh của doanh nghiệp. Vào tháng 
8/2011, Kế hoạch hành động IPR của ASEAN đã được phê 
chuẩn. ASEAN cũng hợp tác với một vài Đối tác đối thoại và 
các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực cho các nước 
thành viên trong lĩnh vực IP. 

Nhóm công tác ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ (AWGIPC) 
đã được thành lập với vai trò tư vấn hợp tác ASEAN về IP từ 
năm 1996. Sự hợp tác này tiếp tục xây dựng nền tảng đơn 
giản hóa, hài hòa, đăng ký và bảo vệ IPRs trong ASEAN. Để 
đảm bảo thực hiện các cam kết theo kế hoạch hành động 
ASEAN, các nước thành viên đã tiến hành nghiên cứu những 
đóng góp về mặt kinh tế của các ngành công nghiệp liên 
quan đến quyên tác giả trong nước và trong khu vực. Rất 
nhiêu cuộc họp đã được tổ chức về vấn đề tham gia vào nghị 
định thư Madrid. Các dự án liên tiếp được đưa ra bởi các 
nước ASEAN nhằm mục đích thẩm định sáng chế ASEAN 
(ASPEC) và Danh mục trực tuyến các dịch vụ sở hữu trí tuệ 
của các nước ASEAN (IP DIRECT). Hai dự án hợp tác này 
đã giúp chia sẻ lượng công việc thẩm định sáng chế và thúc 
đây tiếp cận các nguồn thông tin liên quan đến IP trong khu 
vực. AWGIPC đã nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm cũng như giám 
sát thường xuyên việc tuân thủ luật pháp và quy định tại 
các nước thành viên đối với Hiệp định về các khía cạnh liên 
quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. 


144 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


AWGIPC cũng hợp tác với rất nhiêu tổ chức và cá nhân 
như: Hiệp hội sở hữu trí tuệ ASEAN, Úc, New Zealand, Trung 
Quốc (các văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia - SIPO), Ủy ban 
châu Âu, Nhật Bản (Cơ quan sáng chế Nhật Bản - JPO), Cơ 
quan Bản quyền và Thương hiệu Mỹ (USPTO), Bộ Tư pháp 
Hoa Kỳ, tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Chương trình 
hợp tác dài hạn với USPTO từ năm 2004 đến 2010 đã được 
gia hạn đến 2015. Chương trình tập trung vào việc bảo vệ, 
thực thi và thương mại hóa IPRs. 


Tiếp theo của dự án ECAP II, dự án vê bảo vệ sở hữu trí 
tuệ của ASEAN (ECAP II) kéo dài 4 năm đã được thông qua 
2010. Mục tiêu của dự án là cùng với cộng đồng ASEAN tối 
ưu hóa một cách hiệu quả hơn và đầy đủ hơn về IP và IPRs 
trong khu vực. 

Cơ sở vật chất và tài sản trí tuệ ở các nước thành viên 
ASEAN cũng có sự khác biệt lớn. Hiện đang tôn tại khoảng 
cách rất lớn giữa ASEAN-6 và ASEAN-4 (Campuchia, Lào, 
Myanmar và Việt Nam). Sự khác biệt này nằm ở bản chất và 
mức độ hội nhập khu vực cũng như sự cần thiết về hỗ trợ 
kỹ thuật trong nội khối ASEAN và giữa nhóm công tác nhỏ 
khác ở các nước ASEAN. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn 
cũng như nguôn nhân lực có trình độ và kinh nghiệm về IP 
còn rất thiếu. Các nước thành viên ASEAN đã nỗ lực hết sức 
để thực hiện chương trình “ASEAN hỗ trợ ASEAN” tại bất 


145 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


cứ nơi nào khả thi bao gồm cả việc trao đổi bài học kinh 
nghiệm, ký kết các Hiệp ước quốc tế cũng như thực thi các 
chương trình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 


Tại sao phát triển cơ sở hạ tầng là mục tiêu 
lí quan trọng trong việc hiện thực hóa trụ cột 
2? ASEAN đã triển khai như thế nào? 


ASEAN coi trọng nội dung phát triển cơ sở hạ tầng bởi 
một mạng lưới giao thông vận tải hiệu quả, an toàn và tích 
hợp trong ASEAN đóng vai trò quan trọng cho việc phát huy 
các nguồn lực, tiêm năng của AFTA cũng như tăng cường sự 
hấp dẫn của khu vực như với tư cách là thị trường và cơ sở 
sản xuất duy nhất. Giao thông vận tải ASEAN cũng rất quan 
trọng trong việc kết nối ASEAN với vùng Đông Bắc và Nam 
Á các nước láng giềng. Để thực hiện nội dung này, ASEAN đã 
đưa ra các nội dung hợp tác cụ thể trong từng lĩnh vực gồm 
giao thông vận tải đường bộ, đường hàng không, đường 
biển, đường sắt, vận chuyển quá cảnh hàng hoá, hợp tác về 
năng lượng. 


Các hoạt động về phát triển cơ sở hạ tầng diễn ra khá 
mạnh mẽ với các nỗ lực thúc đấy thuận lợi hoá giao thông vận 
tải, tự do hoá dịch vụ chuyên chở hành khách đường không, 
tự do hoá dịch vụ vận chuyển đường biển, năng lượng, viễn 
thông. ASEAN đã ký kết 2 Hiệp định liên quan đến dịch vụ 
hàng không để tiến tới mục tiêu thành lập một thị trường 


146 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các tảng 


hàng không thống nhất trong khu vực và một Hiệp định liên 
quan đến vận tải liên quốc gia nhằm đẩy mạnh tạo thuận 
lợi cho vận tải và dich vụ Logistics. ASEAN cũng đã và đang 
đấy mạnh hợp tác vận tải đường bộ bao gồm hai dự án lớn 
là Mạng lưới đường cao tốc ASEAN (AHN) và Tuyến đường 
sắt Singapore Côn Minh. AHN được khởi động từ năm 1999 
bao gồm 23 tuyến đường với tổng chiều dài là 38.400km với 
mục tiêu nâng cấp các tuyến đường quốc lộ lên tiêu chuẩn 
loại I vào năm 2020. Tháng 10, năm 2010 các nhà lãnh đạo 
ASEAN đã thông qua kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 
trong đó xác định AHN là một trong 15 dự án ưu tiên kết 
nối và thu hẹp khoảng cách trong ASEAN. Tuyến đường sắt 
Singapore - Côn Minh được thực hiện trong khuôn khổ sáng 
kiến hợp tác phát triển lưu vực sông Mekong với 7.000km 
đường sắt nhằm kết nối 8 nước ASEAN trong đó có Việt 
Nam với Trung Quốc. Đối với Việt Nam, việc tham gia vào 
tuyến đường sắt nối liền ASEAN - Trung Quốc này góp phần 
không nhỏ vào thúc đẩy phát triển kinh tế và đã được xác 
định trong điều chỉnh Quy hoạch đường sắt đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030. 


Kế hoạch tổng thể về công nghệ thông tin và truyền 
thông đã được thông qua vào năm 2011. Hiện nay ASEAN 
cũng đang thực hiện các chương trình hợp tác về hạ tầng 
viễn thông và công nghệ thông tin thông qua các hiệp định 
hợp tác e-ASEAN, đặc biệt là trong các lĩnh vực: phát triển 


147 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


hạ tầng thông tin ASEAN, thuận lợi hóa thương mại và đầu 
tư trong khu vực, tăng cường tiếp cận và sử dụng viễn thông 
và công nghệ thông tin, khuyến khích sự tham gia của khu 
vực tư nhân. Hội nghị bộ trưởng thông tin và truyền thông 
ASEAN diễn ra tại Brunei từ 18 - 19/9/2006 đã thông qua 
chương trình hành động Brunei nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh công nghệ thông tin thông qua việc xây dựng 
năng lực và hướng đến việc xây dựng hạ tầng thông tin 
ASEAN như một nền tảng cho sự phát triển bên vững của 
xã hội thông tin. Cụ thể, chương trình hiện thực hóa thỏa 
thuận chung về đánh giá phù hợp các thiết bị viễn thông, 
khởi động diễn đàn Chính phủ điện tử ASEAN và hướng đến 
thực hiện trên toàn ASEAN thỏa thuận công nhận chung về 
đánh giá phù hợp các thiết bị viễn thông. Kế hoạch hành 
động ASEAN về hợp tác năng lượng (APAEC) 2010 - 2015 đã 
thúc đẩy các nỗ lực của khu vực trong hợp tác về năng lượng 
để giải quyết an ninh năng lượng, tăng khả năng tiếp cận và 
phát triển bên vững cho khu vực ASEAN. APAEC bao gôm 
bảy lĩnh vực chính: (ï) Lưới điện ASEAN bao gồm 14 dự án 
kết nối để hiện thực hoá hệ thống lưới điện ASEAN. 2 dự án 
(Malaysia - Thái Lan và Malaysia - Singapore) đã hoạt động 
hiệu quả đầu tiên và có những đóng góp quan trọng đối với 
sản xuất năng lượng trong khu vực. Thành công của 2 dự án 
đầu tiên này là sự khởi đầu để tiếp tục cho các dự án hợp 
tác năng lượng tiếp theo như kết nối mạng lưới điện giữa Việt 


148 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


Nam - Campuchia vào 2005 - 2007, Thái Lan - Campuchia vào 
2007, Thái lan - Lào vào 2009; (ii) Đường ống gas xuyên 
ASEAN; (ii) Than và Công nghệ than sạch; (iv) Năng lượng 
tái tạo; (v) Bảo tôn và Hiệu quả năng lượng; (vi) Chính sách 
và kế hoạch năng lượng khu vực và lập kế hoạch; và (vii) 
Năng lượng hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, cần thấy được rằng 
hội nhập về cơ sở hạ tâng trong khu vực là một trong những 
thách thức lớn đối với ASEAN đặc biệt trong bối cảnh có sự 
khác biệt lớn về địa lý, quy mô cũng như trình độ phát triển 
kinh tế giữa các nước thành viên. 


JMK Mục tiêu của hợp tác trong lĩnh vực thuế và 
thương mại điện tử là gì? 


Để ASEAN trở thành khu vực kinh tế cạnh tranh cao, 
AEC cũng hướng tới các hợp tác về thuế và thương mại điện 
tử. Với hợp tác trong thuế, AEC đặt ra mục tiêu hoàn thiện 
hệ thống các thoả thuận song phương về tránh đánh thuế 
hai lần giữa các nước thành viên. 

Về thương mại điện tử, AEC chú trọng vào việc tạo cơ sở 
pháp lý cho các giao dịch thương mại điện tử trong khối và 
hài hòa hoá hệ thống luật pháp về thương mại điện tử vào 
năm 2015. 


Tuy nhiên, hai nội dung này chưa được tập trung triển 
khai sâu, rộng. 


149 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


để thực hiện nội dung vê Chính sách cạnh 


» Việt Nam đã triển khai các hoạt động nào 
tranh và Bảo vệ người tiêu dùng? 


Hiện tại, Việt Nam được đánh giá là một trong những 
nước có Luật cạnh tranh khá toàn diện áp dụng cho cả nên 
kinh tế và có các cơ quan giám sát thực hiện Luật này. Việt 
Nam ban hành Luật Cạnh tranh năm 2004 và từ đó đến nay 
đã có nhiều Quyết định, Thông tư hướng dẫn và sửa đổi Luật 
Cạnh tranh. Đồng thời, Việt Nam cũng đã chủ động hợp tác 
với nhiều tổ chức và chương trình quốc tế như Cơ quan hợp 
tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Dự án Hỗ trợ đa phương của EU 
(MUTRAP) để nâng cấp Luật và chính sách cạnh tranh phù 
hợp hơn trong bối cảnh nhiều hoạt động kinh tế ngày càng 
gia tăng như Mua lại và Sáp nhập, thương mại điện tử... để 
tăng cường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường Việt Nam. 
Vì vậy, có thể nói với nhiệm vụ liên quan đến chính sách 
cạnh tranh, Việt Nam đã hoàn thành khá tốt các cam kết của 
mình đến thời điểm hiện nay. 

Cùng với Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, 
Thái Lan, Lào, Việt Nam cũng đã có Luật Bảo vệ quyên lợi 
người tiêu dùng trong nước. Luật Bảo vệ người tiêu dùng 
được Việt Nam ban hành vào năm 2010 và có hiệu lực từ 
tháng 7/2011. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết 
định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 về Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, nhiều tỉnh thành, đặc 


150 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


biệt là Hà Nội, đã có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 
thực thi Luật và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ 
quyên lợi người tiêu dùng. 


thực hiện nội dung liên quan đến Quyên sở 


% Việt Nam đã có những hoạt động nào để 
hữu trí tuệ? 


Hợp tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN hiện nay được thực 
hiện trên cơ sở Kế hoạch hành động về sở hữu trí tuệ giai 
đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch làm việc ASEAN về hợp tác 
quyền tác giả. Trong Kế hoạch hành động đã đề ra 5 mục 
tiêu chiến lược. 


Việt Nam được giao thực hiện một số công việc cụ thể 
trong hai nhiệm vụ chiến lược liên quan đến: (¡) Thiết lập 
hệ thống hồ sơ IP ASEAN và (ii) Tăng cường phối hợp, hợp 
tác giữa các quốc gia thành viên về nâng cao năng lực con 
người và thể chế cho các cơ quan quản lý [P trong khu vực. 
Đối với nhiệm vụ chiến lược (¡), Việt Nam được giao nhiệm 
vụ chủ trì mảng bảo vệ giống thực vật, Việt Nam và Thái Lan 
chủ trì thực hiện các bảo hộ liên quan đến chỉ dẫn địa lý; 
Việt Nam cùng với Philippines về nâng cao năng lực cho các 
nhà chuyên môn về thiết kế và nhãn hiệu thương mại. Đối 
với nhiệm vụ chiến lược (ii), Việt Nam cùng với Philippines 
được giao nhiệm vụ liên quan đến hiện đại hoá cơ sở hạ 
tâng cho các cơ quan quản lý [P ASEAN. 


151 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể để thực hiện các 
công việc của mình và đã được đánh giá hoàn thành 100% 
các mục tiêu đặt ra về IPR cho cả hai giai đoạn 2008 - 2009 
và 2010 - 2011 (Ban Thư ký ASEAN, 2012a). Một trong 
những kết quả đáng chú ý là Việt Nam đã tích cực xây dựng 
và hoàn thiện chính sách, pháp luật quốc gia về IPR. Nghị 
định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 ban hành Điều 
lệ Sáng kiến đã được Chính phủ ban hành thay thế các quy 
định về sáng kiến của Điều lệ về Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
- hợp lý hóa sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị 
định số 31-CP ngày 23/1/1981. Ngày 13/2/2012, Thông 
tư số 04/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã được ban hành để bảo đảm việc hướng dẫn và thống 
nhất áp dụng các quy định mới đã được sửa đổi, bổ sung 
vê hoạt động giám định I[PR của Luật IPR năm 2009, nhằm 
đưa hoạt động giám định SHCN đi vào nê nếp, đáp ứng yêu 
cầu của thực tiễn. Việt Nam cũng đã tham gia tích cực vào 
các hoạt động hợp tác về IPR trong ASEAN như phối hợp 
với các nước ASEAN xây dựng kế hoạch triển khai Chương 
trình hành động ASEAN về IPR giai đoạn 2011-2015 hướng 
tới thực hiện các mục tiêu kế hoạch tổng thể của Cộng đồng 
kinh tế ASEAN (AEC Blueprint). Trong các hoạt động hợp 
tác giữa ASEAN với các đối tác, Việt Nam cũng tham gia một 
cách tích cực, điển hình như: Tham gia cuộc họp lần thứ 
hai của Lãnh đạo Cơ quan IP ASEAN - Nhật Bản; ký kết Bản 
ghi nhớ vê hợp tác sở hữu công nghiệp giữa cơ quan IP các 


152 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


nước ASEAN và JPO; xây dựng chương trình làm việc nhằm 
thực hiện Tuyên bố chung về thương mại và đầu tư ASEAN - 
Canada; chuẩn bị cho Cuộc họp tham vấn giữa AEM và Tổng 
giám đốc WIPO (Tổ chức IP thế giới). Việt Nam cũng đã có 
những hoạt động để nâng cao năng lực của các cán bộ IP và 
tích cực nghiên cứu về IP (Cục Sở hữu trí tuệ, 2013). Trong 
thời gian qua, Việt Nam cũng đã tích cực có những bảo hộ 
về chỉ dẫn địa lý cho một loạt các sản phẩm như bưởi Luận 
Văn, hoa mai vàng Yên Tử, muối ăn Bạc Liêu, chả mực Hạ 
Long vào tháng 12/2013. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cũng là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng mà Việt Nam được giao 
trong Kế hoạch IPR của ASEAN 2011 - 2015. 


9" Việt Nam đã tham gia như thế nào vào nội 
dung Phát triển cơ sở hạ tầng? 


Mặc dù đã tham gia vào mạng lưới điện ASEAN từ rất 
sớm nhưng những kết quả thực hiện được của Việt Nam 
còn khá khiêm tốn, chủ yếu nối điện với Trung Quốc, Lào, 
Campuchia. Việt Nam hiện đã ký Hiệp định hợp tác trong 
lĩnh vực năng lượng với Campuchia và bắt đầu xuất khẩu 
điện sang nước này từ năm 2002, tuy nhiên chủ yếu ở những 
địa phương biên giới. Ngoài ra năm 2009, triển khai Hiệp 
định chung về phát triển năng lượng Việt - Lào, Việt Nam đã 
bán điện sang Lào. Việc tăng cường liên kết lưới điện ASEAN 


159 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


nói riêng và năng lượng nói chung đóng góp không nhỏ vào 
việc đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng yêu cầu của quá 
trình phát triển kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, Việt Nam cần 
sớm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lưới điện, nâng cao năng lực 
sản xuất để có thể hội nhập vào lưới điện ASEAN. 


Việt Nam chính thức tham gia vào Dự án xây dựng 
đường ống dẫn khí đốt xuyên ASEAN với việc ký kết Bản ghi 
nhớ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt xuyên ASEAN 
tại hội nghị bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 20 tại Bali, 
Indonesia vào 2002. Gần đây, tại hội nghị quan chức ASEAN 
về hợp tác năng lượng và hội nhập do Lào đăng cai tổ chức 
diễn ra từ ngày 6-13/6/2014, các Bộ trưởng ASEAN nhất 
trí tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai dự án Mạng lưới 
điện ASEAN và đường ống dẫn khí đốt xuyên ASEAN. Về 
phía Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dự thảo văn 
kiện thống nhất gia hạn hiệu lực Bản ghi nhớ ASEAN về Dự 
án đường ống dẫn khí xuyên ASEAN. 


Đối với hợp tác về giao thông ASEAN, Việt Nam cũng 
đã có những hoạt động tham gia tích cực. Tuyến đường sắt 
Singapore - Côn Minh được thực hiện trong khuôn khổ sáng 
kiến hợp tác phát triển lưu vực sông Mekong, với 7000km 
đường sắt nhằm kết nối 8 nước ASEAN trong đó có Việt 
Nam với Trung Quốc. Đối với Việt Nam, việc tham gia vào 
tuyến đường sắt nối liền ASEAN - Trung Quốc này góp phần 


154 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


không nhỏ vào thúc đẩy phát triển kinh tế và đã được xác 
định trong điều chỉnh Quy hoạch đường sắt đến năm 2020, 
tâm nhìn đến năm 2030. Việt Nam đã tích cực tham gia dự 
án này với tuyến đường sắt Thống Nhất hiện hoạt động nối 
với cửa khấu Hà Khấu (Trung Quốc) và tuyến Tp Hồ Chí 
Minh - Lộc Ninh nối với Campuchia. 


Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi 

thực hiện các hoạt động hội nhập trong Trụ 

cột “Khu vực kinh tế cạnh tranh cao” là gì? 
Cơ hội 


Tham gia vào các hoạt động trong Trụ cột này sẽ là cơ 
hội lớn để Việt Nam hiện đại hoá nền kinh tế, nâng cao trình 
độ phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và tạo môi trường 
cạnh tranh minh bạch, lành mạnh. Đặc biệt, các hoạt động 
về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng tạo cơ sở và nền tảng để 
Việt Nam có thể hội nhập tốt hơn vào nền kinh tế toàn câu 
và trong các FTA thế hệ mới với những yêu cầu ngày càng 
cao về sở hữu trí tuệ. 

Thách thức 

Đối với lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, thách thức nằm ở 
khía cạnh thực thi hiệu quả Chính sách và Luật Bảo vệ người 
tiêu dùng. Sau hơn 4 năm thực hiện Luật ở Việt Nam, nhiều 
doanh nghiệp vẫn chối bỏ trách nhiệm khi nảy sinh những 
vụ việc ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, còn 


155 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


người tiêu dùng thì chưa biết hoặc chưa hiểu về cách thức 
để bảo vệ quyền lợi của mình theo Luật. Một cơ chế khiếu nại 
và bồi thường hiệu quả cũng như tuyên truyền cho người tiêu 
dùng về Luật Bảo vệ người tiêu dùng là một yêu cầu của AEC. 
Vì vậy, Việt Nam cần chú trọng hơn đến hai công tác này. 


Đối với lĩnh vực quyên sở hữu trí tuệ, sự cách biệt rất lớn 
vê cơ sở vật chất và tài sản trí tuệ giữa ASEAN-6 và nhóm 
CLMV là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Nguồn nhân 
lực có trình độ và kinh nghiệm về IP ở Việt Nam hiện đang 
rất thiếu. Do đó, Việt Nam cần có những chuẩn bị tốt hơn về 
nguồn nhân lực và vật lực để thực hiện các hoạt động liên 
quan đến lĩnh vực này. 


Mặc dù Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc thúc 
đây phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối cơ sở hạ tâng với các 
nước thành viên nhưng trên thực tế khoảng cách giữa cơ sở 
hạ tâng của Việt Nam với các nước ASEAN-6 còn lớn. Do đó, 
Việt Nam cần sớm hiện đại hóa cơ sở hạ tâng, nâng cao năng 
lực cạnh tranh để có thể hội nhập hiệu quả hơn vào các hoạt 
động Phát triển cơ sở hạ tâng trong AEC. 

Nói tóm lại, có thể thấy thách thức đối với Việt Nam 
nằm ở năng lực cạnh tranh của nên kinh tế còn thấp, nguồn 
nhân lực của Việt Nam còn yếu về chất lượng, cơ sở hạ tầng 
còn kém phát triển và những yếu kém trong thực thi bảo vệ 
người tiêu dùng. 


156 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các tảng 


ïV. TRỤ CỘT 4: HỘI NHẬP VÀO NỀN KINH TẾ TOÀN CÂU 


"9 Mục tiêu của Trụ cột 4 - Hội nhập vào nên 
kinh tế toàn cầu trong AEC là gì? 


ASEAN hiện đang hoạt động trong một môi trường toàn 
cầu hóa ngày càng cao với sự phụ thuộc ngày càng chặt chẽ 
giữa các thị trường. Để các doanh nghiệp ASEAN có thể cạnh 
tranh trên trường quốc tế; trở thành một bộ phận năng 
động, mạnh mẽ hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và hấp 
dẫn đối với đầu tư ngoài khu vực, ASEAN có tầm nhìn và 
chiến lược vượt ra khỏi biên giới của AEC. Vì thế, với Trụ cột 
4, ASEAN hướng tới hai mục tiêu chính: (ï) xây dựng cách 
tiếp cận tổng thể, chặt chẽ về quan hệ kinh tế đối ngoại và 
(ii) thúc đẩy sự tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu 
trên cơ sở ký kết FTA với nước ngoài khối. 


AI Nội dung của Trụ cột 4 - Hội nhập vào nền 
kinh tế toàn cầu trong AEC là gì? 


Với mục tiêu xây dựng cách tiếp cận tổng thể, chặt chẽ 
về kinh tế đối ngoại, ASEAN hướng đến duy trì “ASEAN 
trung tâm” (ASEAN Centrality) trong mối quan hệ kinh tế 
đối ngoại trong các đàm phán thương mại dự do (FTA) và 
các Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPs). 


157 


HỎI ĐÁP VỀ CÔNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


Thúc đẩy sự tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn câu 
được thực hiện thông qua việc áp dụng thông lệ quốc tế 
và tiêu chuẩn tốt nhất trong sản xuất và phân phối và phát 
triển gói hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên kém phát 
triển, giúp các nước này cải thiện năng lực và năng suất công 
nghiệp, từ đó tăng cường tham gia sáng kiến hội nhập khu 
vực và toàn câu 


A01 Lộ trình thực hiện Trụ cột 4 - Hội nhập vào 
nền kinh tế toàn cầu của ASEAN như thế nào? 


Lộ trình thực hiện cụ thể như sau: 


- Giai đoạn 2008 - 2009: (¡) Xem xét lại các cam kết 
trong GTA/CEP; (ii) Thiết lập hệ thống tăng cường sự phổi 
hợp và có thể đạt được cách tiếp cận chung về quan hệ đối 
ngoại của ASEAN trong khu vực và toàn câu; (ii) Tổng hợp 
các thực tiễn tốt nhất trên thế giới về sản xuất và phân phối; 
(iv) Hỗ trợ các nước kém phát triển hơn nâng cao năng lực 
và sản xuất công nghiệp. 

- Giai đoạn 2010 - 2011: (ï) Xuất bản số tay về thực tiễn 
tốt nhất trên thế giới về sản xuất và phân phối; (ii) Thực 
hiện dự án trợ giúp các nước thành viên ASEAN kém phát 
triển nhất trong nâng cao năng lực và sản xuất công nghiệp. 

- Giai đoạn 2012 - 2013: Liên kết sản xuất và phân phối 
tại ASEAN trên cơ sở thông lệ và chuẩn mực tốt trên thế giới. 


158 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


- Giai đoạn 2014 - 2015: Đạt được sự đồng thuận và 
thống nhất về các cam kết FTA/CEP thông qua các cam kết 
AEC đến năm 2015. 


Ẩn) 
A02 


Các nước ASEAN đã thực hiện chính sách hội 
nhập vào nên kinh tế toàn cầu như thế nào? 


Đây là Trụ cột ASEAN có nhiều thành công đáng kể, 
ASEAN bắt đầu quá trình củng cố hợp tác kinh tế với các 
đối tác thương mại của mình từ đầu những năm 1990 và 
sự hội nhập vào khu vực và thế giới ngày càng mạnh mẽ 
trong thời gian qua. Điều này được thể hiện thông qua các 
Hiệp định Thương mại giữa khối ASEAN với các nước đối 
tác (FTA ASEAN+) cũng như các Hiệp định thương mại mà 
từng nước ASEAN đã tham gia và đang đàm phán. 


Cho đến nay, ASEAN đã ký FTA ASEAN+1 với 6 đối tác 
thương mại là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Australia - New Zealand. ASEAN và các nước này cũng đang 
tích tực đàm phán để đi đến sớm ký kết Hiệp định Đối tác 
kinh tế toàn diện (RCEP). Nếu thành công, RCEP hứa hẹn 
sẽ tạo ra một khu vực kinh tế hợp nhất lớn nhất thế giới 
với tổng dân số 3,4 tỷ người, chiếm gần 30% giá trị thương 
mại toàn câu. Ngoài ra còn có cơ chế hợp tác ASEAN+3 giữa 
ASEAN và ba nước Đông Á bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc 


159 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


và Nhật Bản. Bên cạnh 6 đối tác truyền thống kể trên, ASEAN 
cũng đang triển khai một số nội dung hợp tác với Hongkong, 
Hoa Ky, EU, Canada, Nga,... 


Cùng với các FTA mà toàn khối ASEAN ký kết với các đối 
tác, từng nước thành viên ASEAN cũng rất tích cực tham gia 
vào các FTA. Gần đây một số nước ASEAN đã tham gia đàm 
phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP 
được đánh giá là Hiệp định thương mại có tâm ảnh hưởng 
lớn nhất hiện nay. Sự hội nhập mạnh mẽ của ASEAN vào các 
FTAs sẽ là động lực mạnh mẽ để ASEAN tiếp tục hội nhập 
vào nên kinh tế toàn cầu. 


30% Nội dung hợp tác chủ yếu giữa ASEAN và các 
đối tác là gì? 


ASEAN - Trung Quốc: Hai bên đang chuẩn bị đàm phán 
nâng cấp Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do 
ASEAN - Trung Quốc (ACFTA). Quan điểm của ASEAN là 
sẽ cố gắng tập trung vào các nội dung thuận lợi hóa, tăng 
cường khai thác các cam kết hiện nay. Hai bên cũng đã lần 
đầu tiên tổ chức Chương trình giới thiệu ASEAN tại Trung 
Quốc năm 2013. 


ASEAN - Nhật Bản: Hai bên đã hoàn tất cơ bản đàm 
phán lời văn dịch vụ và đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định 


160 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


AJCEP. Hiện nay, ASEAN và Nhật Bản đang nỗ lực hoàn tất 
kết thúc đàm phán mở cửa thị trường để có thể ký kết Hiệp 
định đầu năm 2015. 


ASEAN - Hàn Quốc: Năm 2014 là năm kỷ niệm 25 năm 
quan hệ ASEAN - Hàn Quốc. Các nước ASEAN đã nhất trí 
thúc đấy thảo luận một số nội dung liên quan tới Hiệp định 
Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc, bao gồm việc rà 
soát tự do hóa Danh mục nhạy cảm, bỏ nguyên tắc có đi 
có lại,... 


ASEAN - Ấn Độ: Hiệp định Thương mại dịch vụ và Hiệp 
định Đầu tư ASEAN - Ấn Độ đang được ký theo hình thức 
luân phiên. Việt Nam và một số nước ASEAN đã ký hai Hiệp 
định này nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN vào 
tháng 8 năm 2014. 


ASEAN - Australia - New Zealand: Các bên đã ký kết 
Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định AANZFTA nhằm 
điều chỉnh một số khía cạnh về quy tắc xuất xứ và đặt ra 
các nguyên tắc cho việc chuyển đổi biểu thuế trong tương 
lai nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN vào tháng 
8/2014. 


ASEAN và 6 nước đối tác đã tham gia các FTA 
ASEAN+1: ASEAN+6 đang hướng đến mục tiêu hoàn tất đàm 
phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) 
vào cuối năm 2015. Tới nay các bên đã triển khai được 5 


161 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


phiên đàm phán. Việc triển khai đàm phán Hiệp định này 
nhằm đảm bảo một quá trình hội nhập mang tính mở tại 
khu vực Đông Á, tránh việc phụ thuộc vào một nhóm đối tác. 


ASEAN - Hoa Kỳ: Hai bên tập trung thực hiện Thỏa 
thuận khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) năm 2006 và 
Sáng kiến Hợp tác kinh tế mở rộng (E3) năm 2012, gồm các 
nội dung chính như: hướng tới đàm phán Hiệp định Thuận 
lợi hóa thương mại ASEAN - Hoa Kỳ; xây dựng bộ nguyên tắc 
công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng bộ nguyên 
tắc đầu tư quốc tế chung; tăng cường hợp tác thương mại, 
.. Hai bên cũng đã tổ chức được 2 Chương trình giới thiệu 
ASEAN tại Hoa Ky vào năm 2010 và 2013. 


ASEAN - EU: Hợp tác ASEAN - EU được thúc đây trở lại 
từ năm 2009. Từ đó đến nay, hai bên tích cực triển khai các 
nội dung trong Chương trình làm việc về thương mại và đầu 
tư, gồm các nội dung chính như tham vấn các cấp giữa chính 
phủ hai bên; đối thoại với doanh nghiệp; đối thoại chuyên 
ngành;... 


ASEAN - Canada: Trong thời gian qua, hai bên tập 
trung triển khai các nội dung trong Chương trình làm 
việc giai đoạn 2012 - 2015, triển khai Tuyên bố chung về 
thương mại và đầu tư ASEAN - Canada (TIFA) với các nội 
dung như: tăng cường đối thoại và thúc đẩy thương mại, 
đầu tư; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào hợp 


162 


Phần 2: Thông tin hội nhập theo các mảng 


tác thương mại và đầu tư giữa hai bên. Hai bên đã tổ chức 
Chương trình giới thiệu ASEAN tại Ca-na-đa lần đầu tiên 
vào tháng 6 năm 2014. 

ASEAN - Nga: Hai bên đã thông qua Chương trình làm 

việc về Thương mại và Đầu tư ASEAN - Nga, chỉ tiết hóa 

Lộ trình về Tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN -Nga 
với các nội dung chính là đối thoại chính sách ở các cấp, đối 
thoại chuyên ngành; tăng cường thuận lợi hóa thương mại 
và đầu tư; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp. 

ASEAN - Hồng Kông: Triển khai chỉ đạo của Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lần thứ 22 tổ chức vào tháng 4 năm 2013 tại 
Bru-nây về việc phê chuẩn đàm phán FTA ASEAN và Hồng 
Kông (AHKFTA) thay cho đề xuất gia nhập Hiệp định ACFTA 
của Hồng Kông, hai bên đã có một phiên đàm phán vào 
tháng 7/2014. Đàm phán diễn ra trong các lĩnh vực thương 
mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, hợp tác kinh tế 
kỹ thuật, các cơ chế giải quyết tranh chấp và thực hiện. 


20% Việc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu mang 
lại cơ hội gì cho ASEAN? 


Việc thiết lập nhiều Hiệp định thương mại tự do của 
ASEAN giúp khẳng định vị trí trung tâm của ASEAN trong 


163 


HỎI ĐÁP VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 


khu vực; cho phép ASEAN tích cực tham gia vào quá trình 
kiến thiết luật chơi trong các hoạt động kinh tế và thương 
mại toàn cầu. 


ASEAN với tư cách là một khối giúp làm tăng khả năng 
đàm phán với các đối tác; giúp ASEAN tận dụng tốt hơn các 
cơ hội mà các FTA mang lại. Cụ thể, các nước thành viên của 
ASEAN có thể tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, thu 
hút FDI ngoại khối, tham gia ngày càng nhiều và sâu hơn vào 
chuỗi giá trị/ mạng sản xuất toàn cầu,... 


205 ASEAN gặp phải những thách thức gì khi hội 
nhập vào nền kinh tế toàn cầu 


Việc tham gia vào quá nhiều hiệp định thương mại song 
phương, đa phương và khu vực của ASEAN gây ra tình trạng 
chồng chéo nhau giữa các cam kết, gây khó khăn cho các 
nước thành viên trong việc hiểu rõ và tận dụng được tối đa 
các FTA mà ASEAN đã tham gìa. 

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của quá nhiêu hiệp định thương 
mại song phương, đa phương và khu vực, đặc biệt là các FTA 
mới mà một số nước thành viên ASEAN đang tham gia như 
TPP, có thể dẫn tới xu hướng “1y tâm” trong ASEAN. 


164 


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 


AANZETA Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New 
Zealand 


ào [amamAm CC — 
Ro - [hommawmgnsEm —— 
hon — HhonegomamnhemASEm ——— 
Aos— CNgamemambaMl  —— 
An —mmawASEm — — 
ao — JamemekmvVASm 


Hiệp định Khung ASEAN về dịch vụ 


Thỏa thuận khung đa ngành về biến đổi khí hậu trong 
ASEAN 


165 


AO 
AOPM 
AO©TS 
ADB 
ADM 
AEC 
AFAS 
AFCCO 


AJCEP Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản 


AKFTA Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc 


AMALAS Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa dịch vụ 


vận tải hàng hóa hàng không 


ASEAN 6 CHDINC”: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore 
và Thái Lan 
Cơ chế hợp tác giữa ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - 
PROIBIAIIHI Nhật Bản, ASEAN - Hàn Quốc 
ASPEC Hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN 
Hải quan một cửa ASEAN 


166 


Chương trình Đàm phán Thuận lợi hóa thương mại 
trong ASEAN 


Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

Cơ sở đữ liệu thương mại ASEAN 

Mạng lưới các trường đại học ASEAN 

Nhóm công tác ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ 
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV 


Tự do hóa tài khoản vốn 


Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện 

Chương trình Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung 
Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam 

Phát triển thị trường vốn 


Chứng nhận xuất xứ 


Chính sách và luật Cạnh tranh quốc gia 
Doanh nghiệp bảo hiểm 
Chương trình về Sáng kiến và Thương hiệu ASEAN 


Khuôn khổ ASEAN về phát triển kinh tế công bằng 
EEE  _ Ngành điện và điện tử 


167 


T 


SL Tự do hóa dịch vụ tài chính 


Hiệp định Đa phương về tự do hóa dịch vụ vận tải 


PhaRDDPee hành khách hàng không 


= C m > 6Ó) 
+> @œ - == > 
li œ 


Hiệp định Đa biên ASEAN về vận tải hàng không 


168 


Quy tắc xuất xứ 


169 


Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương 


170 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Tiếng Anh 


là 


G2 


CT1 


Asian Development Bank (ADB), International Labor 
Organization (ILO). 2014. ASEAN Community 2015: 
Managing integration for better jobs and shared 
prosperity. Bangkok: [LO and ADB. 


.ASEAN. 2008. ASEAN Economic Community 


Blueprint 2015. Jakarta: The ASEAN Secretariat. 


. ASEAN. 2009. Roadmap to an ASEAN Economic 


Community: 2009-2015. Jakarta: The ASEAN 
Secretariat. 


.ASEAN. 2012. ASEAN Economic Community 


Scorecard. Jarkarta: The ASEAN Secretariat. 


.ASEAN. 2015a. ASEAN Economic  CommunIity 


Blueprint 2025. Jakarta: The ASEAN Secretariat. 


171 


6. ASEAN. 2015b. A Blueprint for Growth ASEAN 
Economic Community 2015: Progress and Key 
Achievements. Jakarta: The ASEAN Secretariat. 


7. ASEAN. 2015c. ASEAN Integration Report 2015. 
Jakarta: The ASEAN Secretariat. 


8. ASEAN. 2015d. ASEAN Investment Report 2015. 
Jakarta: The ASEAN Secretariat. 


9. ASEAN. 2015e. ASEAN Servwices Intepration Report. 
Jakarta: The ASEAN Secretariat. 


10.International Labor Organization (ILO). 2014. 
World of Work 2014: Developing with Jobs. Geneva: 
I0) 


11.Itakura, K. 2012. Impact of Liberalizaton and 
Improved Connectivity and Facilitation in ASEAN 
for ASEAN Economic Community Mid Term Review. 
Jakarta: ERIA. 


12. MUTRAP III. 2009. Báo cáo chiến lược tổng thể phát 
triển ngành dịch vụ tới năm 2020 và tâm nhìn tới 
năm 2025. Hà Nội: MUTRAP. 


172 


13. Ponciano, L., Jr., Fukunaøga, Y., Kimura, F., Han, P, Dee, 
P., Narjoko, D., Oum, S. 2014. ASEAN Rising: ASEAN 
and AEC Beyond 2015. Jakarta: ERIA. 


14.World Bank. 2016. Doing Business 2016 Report: 
Measuring Repulatory Quality and EHicilency. 
Washinpton, DC: World Bank. 


15.World Economic Forum (WEF). 2014. Global 
Competitiveness Report 2014-2015. Geneva: WEE. 


Tiếng Việt 
1. Bộ Khoa học & Công nghệ. 2013. Báo cáo thường 


niên hoạt động sở hữu trí tuệ 2012. Hà Nội: Cục Sở 


hữu trí tuệ. 


2. Hà Văn Hội. 2013. Tham gia Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN và những tác động đến thương mại quốc tế 
của Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và 
Kinh doanh, Tập 29, số 4 (2013), 44-53. 


3. Nguyễn Hồng Sơn. 2014. “Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
trong bối cảnh mới của thế giới và sự tham gia của 


Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương 


173 


trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KX.01/11-15. 
Hà Nội: Đại học Kinh tế, ĐHQGHHN. 


. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương, 
Nguyễn Thị Minh Phương. 2015. Việt Nam hội nhập 
AEC: Cơ hội và thách thức cho phát triển. Tạp chí Kinh 
tế và Phát triển, số 212 (02/2015), 13-24. 


. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn 
Cẩm Nhung. 2015. Tự do hóa đầu tư trong Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC): Nội dung, cam kết, cơ hội và 
thách thức đối với Việt Nam. Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, Tập 1, Số 5 (2015), 18-25. 


. PCI. 2015. Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của 
Việt Nam năm 2014. NXB Lao Động. 


. Vũ Thanh Hương, Trần Việt Dung. 2014. “Việt Nam 
với quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ hướng tới 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015”. Bài viết trong 
kỷ yếu hội thảo quốc tế Hướng tới Cộng đông Kinh 
tế ASEAN (AEC) và một số gợi ý chính sách đối với 
Việt Nam. 


174 


Websites: 


http://www.asean.org 
http://www.adb.org/ 
http://www.lÌo.org/ 
http://mutrap.org.vn/ 
WwWW.pcivietnam.org/ 
https://www.weforum.org/ 


www.Worldbank.org/ 


175 


MỤC LỤC 


LỜIMGIOỨN senaoeeeaocetraartitueatvgidteagtiotoiririaitdiavtiRoviiotitagtagviiortiiaanee 3 


THÔNG TIN CHUNG VỀ CỘNG ĐỒNG 


KINH TẾ ASEAN (AEC) 
Câu 1: Cộng đồng ASEAN là gì?.............................-....ci...erreerrriererre 7 
Cân 2: G6ïiB đönP Kit:ASEAN TR:ổÌ? sguasssgsaaaaorgoaaagrogtrre 9 
Câu 3: Cộng đồng Kinh tế ASEAN có những trụ cột nào?............... 9 


Câu 4: Thế nào là “Thị trường và cơ sở sản xuất 
HE TTHE TL ổ sagorgrtegtittrttrttgtta .l.tS1010000 00000 0608/0818g6 li 


Câu 5: Thế nào là “Khu vực kinh tế cạnh tranh cao”?.................... 13 


Câu 6: Thế nào là “Khu vực phát triển kinh tế 


s01: 01208 752.17... ẽ hố số 15 


Câu 7: Thế nào là “Khu vực hội nhập đầy đủ vào 


nền kinh tế toàn Cầu”........................----<- cccece se kssSeSeSesEsesrstsesesesesss 16 


Câu 8: Tình hình thực hiện các biện pháp để 
xây dựng Cộng đông Kinh tế ASEAN đạt được 
ltiTuf1 fiIrf UIT HD trơn: 0WONELLHEHGSENNUNGIGREInchuJRSNSES 17 


Câu 9: Điều gì chờ đợi Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
S2) 722) 1. 2n.09090909.t.809985,80m9...02990NE1.,..,.ÐÐ8g,fv9.,.4500050N0SH.1.fWfNLuaul 18 


Phân 2: 
THÔNG TIN HỘI NHẬP THEO CÁC MẢNG 


I. TRỤ CỘT 1: THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT 


THÔN HÀM HÌ ẤTT,...........,s66<ccu2B80000090000002000000mDX 23 
1. Tự đo hóa thương mại hàng hÓa.......................-.«.eeses-sseseesese 23 


Câu 10: Mục tiêu, biện pháp và lộ trình để thực hiện tự do hóa 
thương mại hàng hóa trong AEC là gì?.............................. 23 


Câu 11: Tự do hóa thương mại hàng hóa được thực hiện thông 
fY†3 BIIETGIHHWEGGiiMWAHIWIEO 76ccmeserrnaranrisitotiniriurdinrtriindnnluigt 24 


Câu 12: ASEAN đã đạt được những kết quả gì 
trong việc cắt giảm thuế quan nhằm tự do 
hóa thương mại hàng hóa trong khu vực?........................ áo) 


Câu 13: ASEAN đã đạt được những kết quả gì trong việc cắt 
giảm hàng rào phi thuế quan nhằm tự do hóa thương 
9912119720034) 019728 06/9)1158,471010 1410649 TH vn c c CỐ 26 


178 


Câu 14: Những cam kết về tự do hoá thương mại 


hàng hoá của Việt Nam trong AEC là gì?............................ 28 


Câu 15: Tình hình thực hiện của Việt Nam về 


tự do hoá thương mại hàng hoá 


trong khuôn khổ AEC như thế nào?....................................- 29 


Câu 16: Những lĩnh vực nào được ưu tiên 


h1 aDytOD 7E  rutgstUoens.SYENITRISIENG..it8H. 


Câu 17: Cơ hội từ tự do hóa thương mại hàng hóa 


trong AEC đối với doanh nghiệp là gì?......................... 


Câu 18: Thách thức nào khiến các doanh nghiệp Việt Nam 


phải đối mặt khi AEC hình thành?................................. 


2. Tự do hóa thương mại dịC VỤ............-..e-«<-«seseeseessessessses 


Câu 19: Mục tiêu và biện pháp để thực hiện tự do hoá 


thương mại dịch vụ trong AEC là gì?............................ 


Câu 20: Tự do hoá thương mại dịch vụ trong 
khuôn khổ AEC được thực hiện 


thông qua Hiệp định cơ bản nào?.................................. 


Câu 21: ASEAN đã ký kết thực hiện bao nhiêu gói 
cam kết theo Hiệp định Khung về dịch vụ (AFAS)? 


1 


TH 30 


sung 33 


cau? 35 


tin 37 


cgagSÈ 39 


`. 41 


Câu 22: Ngoài các gói cam kết AFAS, ASEAN đã triển khai 
các gói cam kết nào khác để thúc đấy tự do hoá 
thương mại dịch vụ trong khu VỰC?................................-«-<«- 42 


Câu 23: Cam kết chung của Việt Nam về tự do hoá 
thương mại dịch vụ trong AEC như thế nào?................... 44 


Câu 24: Cam kết cụ thể của Việt Nam về tự do hoá 
thương mại dịch vụ trong AEC như thế nào?................... 45 


Câu 25: Việt Nam đã thực hiện các cam kết tự do hoá 
thương mại dịch vụ trong AEC như thế nào?................... 46 


Câu 26: Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
thực hiện tự do hoá dịch vụ y tẾ?..................................«-ee-ee 48 


Câu 27: Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
thực hiện tự do hoá dịch vụ du lịch?................................... 49 


Câu 28: Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
hội nhập trong lĩnh vực e-ASEAN?.......................cceeeseeseeeee 50 


Câu 29: Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
hội nhập trong lĩnh vực vận tải hàng không?.................. 51 


Câu 30: Việt Nam đã triển khai các hoạt động gì để 
thực hiện tự do hoá dịch vụ LogistiCS?...........................-..- SIc, 


180 


Câu 31: Mục tiêu và nội dung chính của Hiệp định 
vận tải đường bộ song phương 


Việt 'Nă;-;CaimiTUCHiã là B12 sxsrseargrtrrgtAtegtgtrgy qi080.8 55 


Câu 32: Vai trò của Hiệp định Vận tải đường bộ 
song phương Việt Nam - Lào và điều kiện 
để các doanh nghiệp hoạt động vận tải 


đường bộ quốc tế Việt Nam - Lào là gì? .............................. 56 


Câu 33: Năng lực cạnh tranh ngành cảng biển 
Việt Nam trong AEC như thế nào?..................................----‹«- S7 


Câu 34: Xu hướng phát triển Logistics tại Việt Nam 


hiện tại và tương lai như thế nào?................................-.‹-«--s« 59 


Câu 35: Hành lang Đông - Tây tác động như thế nào 
(69 1/1184140112)00 210 I7... 60 


Câu 36: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp 


khi Việt Nam hội nhập về dịch vụ trong AEC là gì?.......6 1 
3. Thuận lợi hóa thương ImÌ..........................-«. c«c<e<ssekseseseeksesasessee 64 


Câu 37: ASEAN đưa ra những biện pháp gì để thực hiện thuận 
lợi hóa thương mại trong AE? ..............................-.....«ceeseeeeee 64 


181 


Câu 38: ASEAN đã có những nỗ lực gì trong việc thành lập 
Một cửa ASEAN (ASW)?..........................-eccscccccreeeerererce 64 


Câu 39: Các nước ASEAN đã thực hiện hội nhập 
hiGietfOfitfIifiliCHiOTAOffbssoarnaisaursoadirnioaaianttiignntaragansrai 66 


Câu 40: ASEAN đã thực hiện cải thiện quy tắc xuất xứ 


như thế riÀO7............................. .-s-csse<cssssess©ssEsEes©stsekseesessss=ssssessssesee 68 


Câu 41: ASEAN đã thực hiện việc hài hòa hóa tiêu chuẩn, 
quy chuẩn và chứng nhận sự phù hợp 


TilifE HC DO G121 ceceeirinerrtatdttrrtiitiotivdtiitrTT29000210010490002002010300018csu 69 


Câu 42: ASEAN đã xây dựng cơ sở dữ liệu 
thương mại ASEAN như thế nào? ........................................ vi. 


Câu 43: Việt Nam đã cam kết và thực hiện cam kết 
như thế nào để thuận lợi hóa thương mại 
tEONĐ BIOI hoeneinipriritiirtdtitrtitigctrtotEENGS0109u8 20881 260dảsã4i4ã6i880) 7/7, 


Câu 44: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam từ thuận lợi hóa 


6410194021002) 17 mẻ 74 


Câu 45: Thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam từ 


timfTTi;l01/H70270H1707710/TT51/ .a.......iăn..........228602,.80,02888206 75 


182 


4s TUzd0 HNúa đa RueoeiooccdRoceoocc.708unsasiisinlffugisl 76 


Câu 4ó: 


Câu 47: 


Câu 48: 


Câu 49: 


Câu 50: 


Câu 51: 


Câu 52: 


Câu 53: 


Nội dung và lộ trình tự do hóa đầu tư 
EOIID2AETGIÌNTDntnyaysgrtrrtyrrttt rGfANt. SEN, đn01L1.1.0818 010v 76 


Tự do hóa đầu tư trong khuôn khổ AEC được thực hiện 
thông qua các Hiệp định cơ bản nào?................................. 77 


ACIA đã phát triển hơn so với AlGA (1987) 
và AIA (1998) ở những điểm nào?...................................-..- 78 


Các nguyên tắc của Hiệp định Thương mại 
toàn diện ASEAN (ACIA) là gì? ..................................---e-<e--e-se Tác 


Tình hình thực hiện tự do hóa đầu tư 
cữaSEAN¿fñfU0DHE-TT3 7e: nơi gang tg0ng, 00088 08n.ối 80 


Việt Nam đã có những thay đổi gì về khung pháp lý 

để triển khai các cam kết tự do hóa và 

thuận lợi hóa đầu tư trong khuôn khổ các 

hiệp định tự do hóa đầu tư của ASEAN?............................ 81 


Những điểm nổi bật của Luật Đầu tư 2005 
0211010E199/2100006 216/107 51/34 r1... 83 


Danh sách bảo lưu của Việt Nam đối với các quy định 
trong ACIA như thế nào? Việt Nam có dự kiến tháo gỡ 
danh sách bảo lưu hay không?...................................--«<-<c-‹-<ess 85 


183 


Câu 54: 


Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam đã được 


cải thiện như thế nào trong thời gian qua?....................... 86 
Câu 55: Môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2015 

›4]9)]4i:14150l2,[oi ri Thẻ. x6. 87 
Câu 56: Triển vọng thu hút FDI của Việt Nam từ ASEAN 

S:]018210/1LS00 S070 1 1077710707777177170 100171702 0171011077/0777 200/70/71 70000 700707 0t 88 
Câu 57: Triển vọng đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang 

các nước ASEAN sau 2015 như thế nào?........................... 90 
Câu 58: AEC tác động như thể nào tới khả năng tham gia vào 

chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu của Việt Nam!?............ 90 
Câu 59: Thách thức mà Việt Nam phải đối mặt từ 

0121010710167-110/2)1108)000171927. 090): (0T Ôn“ z. 91 
S))010)0)1)1P210)1192110054)11)1 70T ớớốớỗ"ẽ" số 95 
Câu 60: Nội dung hội nhập tài chính trong AEC là gì?................... 95 


Câu 61: Tình hình hội nhập tài chính trong AEC 


Câu 62: 


ïilifffitifEfffOITI,......ecncuccconannenntretegt0000000000/004t000900gg010000030n8yGBÌ 96 


Các cam kết và tình hình thực hiện tự do hóa dịch vụ tài 
chính của Việt Nam trong AEC đối với 
lĩnh vực bảo hiểm như thể nào?................................‹.-‹ss‹ss-<¿ 97 


184 


Câu 63: Các cam kết và tình hình thực hiện tự do hóa 
dịch vụ tài chính của Việt Nam trong AEC đối 


với lĩnh vực ngân hàng như thế nào?.................................. 99 


Câu 64: Các cam kết và tính hình tự do hóa tài khoản vốn 
của Việt Nam trong AEC như thế nào?............................ 100 


Câu 65: Việt Nam đã làm gì để phát triển 
KHI: tr00 UP VODIITE G7 TES.ØNIGN(HHGHE(TGNtAểi0ree4 102 


Câu 66: Cơ hội và thách thức của hội nhập tài chính 
trong AEC đối với Việt Nam là gì?...................................... 103 


Câu 67: Việt Nam cần có các công tác chuẩn bị gì để 
thực hiện cam kết hội nhập tài chính theo AEC?......... 105 


6. Di chuyển lao động có tay nghề............................ooeosesessseseses 108 


Câu 68: Nội dung và lộ trình tự do hóa di chuyển 
lao động trong AEC như thế nào?...................................... 108 


Câu 69: Lợi ích từ việc hình thành thị trường lao động 


có tay nghề hay kỹ năng cao trong AEC là gì?............... 109 


Câu 70: ASEAN đã thực hiện những hoạt động nào nhằm tự do 
hoá di chuyển lao động có tay nghề trong AEC?......... 110 


185 


Câu 71: Việt Nam đã tham gia các Thỏa thuận thừa nhận 
lEin0n\r£1IRy [e1 t2)4134)2 19167077177. 7 7 ẽ hố .. 111 


Câu 72: Việt Nam đã có thay đổi gì trong việc cấp visa làm 
việc và giấy phép lao động cho công dân của các nước 
ASEAN khác muốn sang làm việc tại Việt Nam? ......... 112 


Câu 73: Tình hình Việt Nam tham gia mạng lưới các 
trường đại học ASEAN (AUN) như thế nào?................. 114 


Câu 74: Thực trạng lao động Việt Nam trong tiến trình 
Oai AETTH TS TTMÓ71a.satrarftoyaG9ytrrGitittySp 115 


Câu 75: Cơ hội đối với doanh nghiệp và lao động 
Việt Nam từ tự do hóa di chuyển lao động 
EOšERIfTTPIHGSETGTIPYAIE (Bi nantrndtaniiitirdtittitoiitidrdiiotiatid5011250n 118 


Câu 76: Thách thức đối với doanh nghiệp và 
lao động Việt Nam từ tự do hóa di chuyển 
lao động có tay nghê trong AEC?.............................--.---.s-- 119 


Câu 77: Việt Nam cần phải làm gì để tận dụng các cơ hội từ tự 


do hoá di chuyển lao động có tay nghê trong AEC?....121 


Câu 78: Làm thế nào để cải thiện trình độ ngoại ngữ 


s41zJJZ100/8(9)215⁄4)/61215)N/2]n0L T1 TT" nẽn.. 123 


186 


Câu 79: Việc công nhận lẫn nhau về kỹ năng nghề tạo điều kiện 
như thế nào trong việc thực hiện dịch chuyển lao động 
giữa Việt Nam với các nước trong khu vực?................. 123 


Câu 80: Để góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh 
của nhân lực Việt Nam, nhất là khi Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN được thành lập vào năm 2015, 
cần phải đổi mới hệ thống giáo dục - đào tạo, 
trong đó có đào tạo nghề ở nước ta như thế nào?...... 125 


II. TRỤ CỘT 2: PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỀU ..................................- 126 


Câu 81: ASEAN thực hiện trụ cột Khu vực phát triển 
kinh tế đồng đêu như thế nào?................................-..-.-.e- 126 


Câu 82: Khoảng cách về khung thể chế cho các SME 
của Việt Nam với các nước trong khu vực?................... 128 


Câu 83: Khoảng cách về chất lượng dịch vụ hỗ trợ các SME 


Câu 84: Khoảng cách giữa các SME Việt Nam và các nước 
trong khu vực trong tiêu chí khởi nghiệp 


Câu 85: Khoảng cách giữa các SME của Việt Nam với 
các SME trong khu vực trong tiêu chí trình độ 
công nghệ và chuyển giao công nghệ?............................. 133 


187 


Câu 86: Khoảng cách trong việc tạo điều kiện thuận lợi để 
mở rộng thị trường quốc tế đối với các SME 
của Việt Nam và các SME trong khu vực?....................... 134 


Câu 87: Khoảng cách về năng lực của các hiệp hội SME 
Việt Nam và các nước trong khu VỰC?............................-- 136 


[iI. TRỤ CỘT 3: KHU VỰC CẠNH TRANH.......................................... 137 


Câu 88: Trụ cột 2 - Khu vực kinh tế cạnh tranh mà 
AE II 0P UOII.10, D12 zzetog...ten...0H6..W0TPANEH.).2HA.,0gnnng 137 


Câu 89: Mục tiêu và các biện pháp được đưa ra để thực hiện 
chính sách cạnh tranh là gì? Các nước ASEAN 
đã triển khai những hành động gì để thực hiện 
mục tiêu của chính sách này?................................«-.«-seeseessee 138 


Câu 90: Tại sao AEC coi trọng mục tiêu bảo vệ người 
tiêu dùng? ASEAN đã có hành động gì để 
triển khai việc bảo vệ người tiêu dùng?.......................... 140 


Câu 91: Mục tiêu và các biện pháp được đề ra để 
thực hiện nội dung về quyên sở hữu trí tuệ (IPR) 
tROØfTBPAIEIGING [Pil6nnnnnatininrorrtritidttritibriirtpitiTtohtottatansivgtndtiasniiaidi 142 


Câu 92: ASEAN đã triển khai các hoạt động bảo vệ quyên 
sở hữu trí tuệ như thể nào2...............................-«-.secsscseecsessee 143 


188 


Câu 93: Tại sao phát triển cơ sở hạ tầng là mục tiêu 
quan trọng trong việc hiện thực hóa trụ cột II? 
ASEAN đã triển khai như thế nào?.................................... 146 


Câu 94: Mục tiêu của hợp tác trong lĩnh vực thuế và 


(01⁄62415⁄)10)177)1011102 5111 V7 149 


Câu 95: Việt Nam đã triển khai các hoạt động nào để 
thực hiện nội dung về Chính sách cạnh tranh 


và Bảo vệ người tiêu dùng? ..........................-.«ocsssssesssssssessssee 150 


Câu 96: Việt Nam đã có những hoạt động nào để thực hiện 


nội dung liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ?............. 151 


Câu 97: Việt Nam đã tham gia như thế nào vào nội dung 


Phát triển cơ sở hạ tầng?2.................................---eccssceesssesssssree 153 


Câu 98: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi thực hiện 
các hoạt động hội nhập trong Trụ cột “ Khu vực 


'20iic:e8ix1 0v f2 155 
IV. TRỤ CỘT 4: HỘI NHẬP VÀO NÊN KINH TẾ TOÀN CÂU....... 157 


Câu 99: Mục tiêu của Trụ cột 4 - Hội nhập vào nên 
kinh tế toàn cầu trong AEC là gì? .................................----«- 157 


189 


Câu 100: Nội dung của Trụ cột 4 - Hội nhập vào nền 
kinh tế toàn cầu trong AEC là gì?....................................- 157 


Câu 101: Lộ trình thực hiện Trụ cột 4 - Hội nhập vào nên 
kinh tế toàn câu của ASEAN như thế nào?................... 158 


Câu 102: Các nước ASEAN đã thực hiện chính sách 
hội nhập vào nên kinh tế toàn cầu như thế nào? ....159 


Câu 103: Nội dung hợp tác chủ yếu giữa ASEAN 
Mới ez10o 9111218] 51134777.Ẻốẻốẻ 160 


Câu 104: Việc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu 
mang lại cơ hội gì cho ASEAN?...........................ecseeseseeseee 163 


Câu 105: ASEAN gặp phải những thách thức gì khi 


hội nhập vào nền kinh tế toàn câu?................................ 164 
Bb1nlnti0oMTe in) A160 ng 1n 6 ốố 6x 165 
4)¿01)112100tla 1210501 ;4i62101 1 10 TU Sẽ ốc ni 171 


190 


Hủi đáp vé 
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ 


ASLAN 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc - Tổng biên tập 
NGUYÊN THỊ THU HÀ 


Biên tập: LÊ ĐẮC QUANG 
NGUYÊN THỊ HẢO 
Trình bày sách: NGUYÊN VĂN HÙNG 
Sửa bản in: NGUYÊN THỊ HẢO 
Thiết kế bìa: TRẤN HỒNG MINH 


NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 


Website: www.nxbthongtintruyenthong.vn 

Trụ sở: Số 9, Ngõ 90, Phố Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
ĐT Biên tập: 04.35772141 ĐT Phát hành: 04.35772138 
E-mail: nxb.tttt@nic.gov.vn Fax: 04.35772194 

Chỉ nhánh TP. Hồ Chí Minh: 8A đường D2, P25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.35127750, 08.35127751,Fax: 08.35127751 
E-mail: cnsg.nxbtttt@ mic.gov.vn 

Chỉ nhánh TP, Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511.3897467 Fax: 0511.3843359 

Chỉ nhánh Tây Nguyên: Số 28, đường Y Bih Alêo, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk 
Điện thoại: 0500.3808088 Email: cntn.nxbtttt@ mic.gov.vn 


In 1.500 bản, khổ 14,5 x 20,5 cm tại Công ty TNHH In và Thương mại Hải Nam 
Địa chỉ nơi in: Số 18 ngách 68/53/9 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Số xác nhận đăng ký xuất bản: 3979-2015/CXBIPH/2-731/TTTT 

Số quyết định xuất bản: 468/QĐ-NXB TTTT ngày 26 tháng 12 năm 2015 
In xong và nộp lưu chiều quý | năm 2016. 

Mã số: KS 08 HM 15 ISBN: 978-604-80-1540-4 


=”” Miđp6 
CỘNG ĐỒNG KINH/TẾ 


